CA TIẾN CẤP 
PHỔ THÔNG 
GRADUALE SIMPLEX 


ẤN BẢN MẪU MỚI 
2007 


LIBRERIA EDITRICE VATICANA 
MMVII 


Dịch từ bản gốc Latinh: GRADUALE SIMPLEX 
Editio typica altera 1975 

Reimpressio 2007 

Bản dịch tiếng Việt 2017 


© Libreria Editrice Vaticana, 1975 
ISBN 978-88-209-1603-9 


THÁNH BỘ PHỤNG TỰ THÁNH 
Prot. N. 2300/74 


SÁC LỆNH 


Các bài hát dễ hơn liên quan đến Phần Chung và Phần Riêng của Thánh Lễ đã được 
ấn hành theo luật là cuốn Kyriale simplex (Bộ Lễ Phổ Thông) năm 1964, và cuỗn 
Graduale simplex (Ca Tiến Cấp Phổ Thông) năm 1967, theo chỉ thị của Hiën Chế về 
Phụng Vụ Thánh của Công Đồng Vaticanô II về việc soạn một ấn bản gồm các giai 
điệu bình ca đơn sơ hơn để dùng trong các nhà thờ nhỏ (số 117). 

Đồng thời, sau cuộc tu chính Lịch Chung Rôma, các sách Thánh vịnh theo bản 
Phó Thông và các sách phụng vụ cho việc cử hành Thánh Lễ, việc sắp xếp lại các bài 
hát của phần Graduale Romanum đã được thực hiện cho cuỗn Ordo Cantus Missae năm 
1972. Dựa theo cuốn này, cuỗn Graduale simplex và cuỗn Kyriale simplex cũng đã 
được hiệu đính và bô sung và bây giờ được ån hành thành một quyền duy nhất. 

Vì thế, sau khi được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI phê chuẩn, giờ đây ấn bản mới 
này được Thánh Bộ Phụng Tự Thánh ân hành và công bố là bản mẫu để sử dụng trong 
các cuộc cử hành thánh theo các qui tắc được trình bày trong chính cuỗn Graduale 
simplex này. 

Bắt chấp mọi điều trái ngược. 

Từ trụ sở Thánh Bộ Phụng Tự Thánh, ngày 22 tháng 11, 1974, lễ nhớ Thánh 
Xêxilia. 


Häng y IACOBUS ROBERTUS KNOX 
Tổng Trưởng 
+ A. BUGINI 
TGM hiệu toà Điôclêx1anô 


Thư Ký 


ii 


LỜI MỞ ĐẦU 


I. Bản chât của ân bản này 


1. Với mong muốn cô vũ thánh ca và sự tham dự tích cực của các tín hữu vào các cuộc 
cử hành thánh bằng ca hát, Thánh Công Đồng Chung Vaticanô II trong Hiến Chế về 
Phụng Vụ Thánh đã truyền rằng, ngoài việc hoàn thành ấn bản mẫu của các bài hát theo 
giai điệu Grêgôriô, cũng phải soạn “một ấn bản gồm các giai điệu đơn sơ hơn, để dùng 
cho các nhà thờ nhỏ” (số 117). Thé theo ước muốn của các Nghị Phụ Công Đồng, ấn 
bản này đã được các nhà chuyên môn soạn thảo cho các bài hát được qui định cho Phần 
Chung và Phần Riêng của Thánh Lễ, và được dành cho các nhà thờ gặp khó khăn khi 
phải thể hiện đúng mức các giai điệu phức tạp hơn của quyền Graduale Romanum. 


2. Graduale Romanum phải có vi thế cao nhất đối với Hội Thánh vì tỉnh thần nghệ 
thuật và đạo đức đáng ngưỡng mộ và đồi dào phong phú, cũng như giá trị toàn vẹn của 
nó. Vì vậy, điều đáng ao ước là, theo sự sắp xếp mới trong quyền Ordo Cantus Missae 
(Typis Polyglottis Vaticanis 1972), nó được thê hiện một cách thích hợp trong các nhà 
thờ mà ca đoàn có đủ trình độ kỹ thuật cần thiết để thể hiện đúng mức các giai điệu 
phức tạp hơn. 


Đàng khác, cả trong các nhà thờ nhỏ đang sử dụng quyên Graduale simplex, cũng 
nên giữ lại một số phần của Graduale Romanum, nhất là những phần dễ hơn hay thông 
dụng hơn mà dân chúng đã quen rồi. 


3. Vì vậy, không nên có sự tách biệt không cần thiết giữa kho tàng của hai cuốn sách 
này; trái lại, có thê chấp nhận một số pha trộn về các hình thức được lây từ mỗi nguồn 
để có sự đa dạng và thích hợp hơn. 


4. Cũng thế, theo y kiến khôn ngoan, việc thé hiện âm nhạc của Graduale simplex 
chăng những không làm nghèo đi nền nhạc của giai điệu Grêgôriô nghèo đi, nhưng làm 
cho nó phong phú hơn. Thứ nhất, về việc chọn lựa bản văn, vì nó dẫn tới các bản văn 
khác hiện không có trong Sách Lễ Rôma; thứ hai, cả về các giai điệu, vì không ít các 
giai điệu khác được chấp nhận và được đề nghị từ nguồn đích thực của nhạc Grêgôr1ô; 
và thứ ba, cả dưới khía cạnh mục vụ, vì nó chứng tỏ có khả năng giúp cho các cộng 
đoàn nhỏ cũng có thể cử hành phụng vụ bằng thánh ca. 


iii 


LỜI MỞ ĐẦU 


II. Các tiêu chuẩn được sử dụng 


5. Để việc cử hành Thánh Thé dưới hình thức cao sang hơn—nghĩa là bằng ca hát—có 
thê được thực hiện ở båt cứ đâu, và có thê có các tín hữu tham dự, thì thường cần phải 
có các giai điệu đơn sơ hơn. 


6. Thế nhưng các giai điệu đơn sơ không thể được rút ra từ các giai điệu phức tạp hơn 
hiện có trong cuốn Graduale Romanum, vì không có cách nào để gỡ bỏ các nốt nhạc 
khác hay các khúc luyến láy; việc soạn ra các giai điệu tân-Grêgôriô cho các bản văn 
của Sách Lễ Rôma cũng không phù hợp. 


7. Vì vậy các giai điệu đích thực, đáp ứng mục đích được đề nghị, đã được tuyển chọn 
cần thận từ kho tàng các bài hát theo nhạc bình ca Grêgôriô trong các ấn bản mẫu đã 
hiện hữu, cũng như trong các nguồn thủ bản thuộc Nghi Lễ Rôma hay các Nghi Lễ 
Latinh khác. 


8. Nhưng sự tuyên chọn mới từ các giai điệu này cũng đã cho ra đời một bộ các văn 
bản mới: trên thực tế, giai điệu đơn sơ mới được tạo ra rất hiễm khi trùng lời với các 
văn bản hiện hữu trong Sách Lễ. Vì thế mỗi khi không thể có những sự hoà hợp một 
cách nào đó, thì các phần được chọn là những phân có lời giống với bản văn của Sách 
Lễ Rôma, hay ít ra là gần với nghĩa của bản văn này. Nhưng thường xuyên hơn, lời của 
đối ca được lây từ Thánh vịnh mà thiếu một giai điệu đơn sơ và vì thế không thể được 
đặt làm đối ca, thì được đặt như một câu xướng trong chính Thánh vịnh được hát sau 
đối ca. 

9, Vì các bản văn mới này chỉ được chọn vì lý do âm nhạc, cho nên chúng hoàn toàn 
không được phép sử dụng nếu không có nốt nhạc. 


III. Các bài hát của Kyriale simplex (Bộ Lễ Phố Thông) 


10. Các phần được sắp xếp đề làm thành 5 bộ đơn giản cho Phần Thường Lễ, nhưng tự 
chúng không có liên quan gì với cấp bậc các lễ phụng vụ hằng ngày. Trước hết là để 
đáp ứng ước muốn đặc biệt của Công Đồng: “Phải dự liệu sao để các tín hữu có thé 
cùng đọc hoặc cùng hát chung, ngay cả bằng La ngữ, các phần thường lễ dành cho họ 
trong Thánh LỄ” (Hiến Chế Phụng Vu, số 54). Tuy nhiên riêng mỗi phần được phân 
biệt bằng các số thứ tự đề có thể dë dàng hơn khi muốn soạn Phần Thường LỄ từ các 
phần khác nhau được chọn lọc. 


IV 


LỜI MỞ ĐẦU 


11. Ở cuối thánh thi Gloria in excelsis (Kinh Vinh Danh), bắt nguồn từ nghi lễ 
Ambrôsiô, có câu thưa Amen theo giai điệu đơn giản hơn, nhưng không khác với một 
truyền thống Đức xưa hơn. 

12. Cộng đoàn không buộc phải hát đầy đủ kinh Lạy Chiên Thiên Chúa, mà chỉ cần đáp 
lại bằng các câu “Xin thương xót chúng con” và “Xin ban bình an cho chúng con.” 


IV. Thể thức các bài hát Thánh Lễ 


13. Đối với các bài Ca Nhập Lễ, Ca Dâng Lễ và Ca Hiệp Lễ, hình thức thé hiện là lặp 
lại đối ca sau các câu Thánh vịnh. 
14. Đối với các bài hát xen giữa các bài đọc, tuỳ các mùa khác nhau trong năm, thì theo 
những cách này: 
a) Bài đáp ca Thánh vịnh, với câu đáp Thánh vịnh hay câu đáp Allêluia; 
b) Thánh vịnh không có câu đáp, thường được gọi là tractus [Thánh vịnh đọc liền 
một mạch, cũng gọi là Ca Tiếp Liên Mùa Chay]; 
c) Allêluia cùng với một vải câu Thánh vịnh vào mùa có hát Allêluia, hay các câu 
tung hô khác không có Allêluia trước bài Tin Mừng vào mùa Chay. 


V. Cấu trúc các Thánh Lễ 


15. Về Phần Riêng theo Mùa, trừ Mùa Chay, các Chúa Nhật không có bài hát riêng, 
nhưng cho từng mùa phụng vụ, có một hay nhiều cấu trúc để chọn lựa cho các Chúa 
Nhật của mùa ấy. 

Tuy nhiên các lễ về Chúa có những bài hát riêng. 
16. Trong Phần Riêng Các Thánh, có các bài hát Thánh Lễ riêng cho các lễ ưu tiên hơn 
lễ Chúa Nhật hôm ấy. 
17. Phần Chung Các Thánh được sắp đặt cùng một kiểu như Phần Chung Sách Lễ 
Roma, nhưng theo luật là đối với mỗi nghi thức cho các Thánh, chỉ có một cấu trúc 
nhưng với nhiều bài hát cho các phần khác nhau của Thánh Lễ, dë từ đó có thể chọn ra 
phần này hay phần khác thích hợp hơn với vị Thánh. 


LỜI MỞ ĐẦU 


VI. Những người cần thiết để hát các bài của 
Graduale simplex (Ca Tiến Cấp Phố Thông) 


18. Lưu ý tới nguyên tắc được đề ra trong Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh răng “Là thừa 
tác viên hay là tín hữu, trong các việc cử hành phụng vụ, mỗi người khi chu toàn phận 
vụ, chỉ thi hành trọn những gì thuộc lãnh vực mình tùy theo bản chất sự việc và những 
qui tắc phụng vụ” (số 28), do cấu trúc các bài hát của Ca Tiến Cấp Phố Thông: 

a) Ca xướng viên bắt đầu hát các đối ca, và xướng lên câu Thánh vịnh, cộng đoàn 
đáp lại. Thánh vịnh cũng có thể do ca đoàn hát. 

b) Cộng đoàn tín hữu hát các đối ca và các đáp ca Thánh vịnh giữa các bài đọc. 
Phần của các tín hữu cũng có thé được nhường cho ca đoàn; tuy nhiên, tốt hơn 
nên đề cho toàn thể cộng đoàn hát ít là các câu đáp Thánh vịnh giữa các bài đọc, 
đồng thời cũng phải lưu tâm đến bản chất và khả năng hát của họ. 


VU, Về việc sử dụng Graduale simplex 


19. Ở phần Nhập Lễ, Dâng Lễ và Hiệp Lễ, hát đối ca với một hay nhiều câu Thánh vịnh 
dành cho dịp lễ ấy. 

Đối ca được lặp lại sau mỗi câu Thánh vịnh; tuy nhiên có thê tự do chọn lựa các câu, 
thậm chí bỏ bớt một số câu chữ nào đó miễn là câu nói vẫn trọn vẹn. Ở cuối phần Nhập 
Lễ và Hiệp Lễ, có thể hát “Sáng Danh Đức Chúa Cha” và “Như đã có trước vô cùng”, 
gộp hai câu thành một, như được ghi ở phần “các cung giọng chung” [“Toni communes, 
tr. 435-445, bản gốc Latinh]. 

Khi Thánh vịnh được hát, phải sử dụng hai yếu tố đặc biệt của các cung Thánh vịnh, 
đó là: bắt đầu, cung cuối của đối ca được nối với cung chung của Thánh vịnh; và kết 
thúc, cung cuối của Thánh vịnh được nối với cung đầu của đối ca. 

20. Các bài hát xen giữa các bài đọc được sắp đặt theo cách này: 
Khi có hai bài đọc trước bài Tin Mừng, các bài hát được sắp đặt như sau: 
1) Ngoài Mùa Chay và Mùa Phục Sinh, sau bài đọc thứ nhất thì hát đáp ca thánh 
vịnh; sau bài đọc thứ hai, hát Allêluia với câu Thánh vịnh, hoặc đối ca Allêluia 
với các câu của đối ca. 


Mái 


LỜI MỞ ĐẦU 


2) Mùa Chay, sau bài đọc thứ nhất: hát đáp ca thánh vịnh đầu tiên; sau bài đọc thứ 
hai: hát đáp ca thánh vịnh còn lại, hoặc hát đối ca tung hô, hoặc Ca Tiếp Liên 
Mùa Chay (Tractus). 


3) Mùa Phục Sinh, sau bài đọc thứ nhất: hát đáp ca thánh vịnh Allêluia thứ nhất hay 
thứ hai; sau bài đọc thứ hai: hát đáp ca thánh vịnh Allêluia khác hay đối ca 
Allêluia với các câu của đối ca. 

Khi chỉ đọc một bài trước bài Tin Mừng, thì chỉ hát một bài được tuỳ ý chọn từ các 

bài hát thích hợp. 


Nhưng nếu có nhiều câu Thánh vịnh được đề nghị và được tuỳ ý chọn, thì luôn luôn 
phải hát ít là năm câu. 
21. Khi có nhiều cấu trúc được trình bày cho cùng một mùa, thì có thể tuỳ ý chọn cấu 
trúc này hay cấu trúc khác, nếu thấy là thích hợp hơn. Hơn nữa, cũng có thể kết hợp các 
phần của một cấu trúc với các phần của một cấu trúc khác. 


Ở phần Hiệp Lễ, Thánh vịnh 33 Benedicam Dominum (Tôi sẽ không ngừng chúc 
tụng Chúa) luôn luôn có thê hát với đáp ca Ailêluia hay Gustate (Hãy nghiệm xem). 
Cũng có thể tuỳ nghi hát các ca khúc thích hợp khác, như được ghi ở tr. 462 [bản gốc 
Latinh, Phần Alii cantus ad communionem. Phần này không dịch - ND].® 


© Lưu ý về ký hiệu cho các tham chiếu số trang: 
-LT = Bản gốc Latinh. Ví dụ: tr. 462LT = trang 462 bản gốc Latinh; 
— VN = Bản dịch tiếng Việt [file pdf]. Ví dụ: tr. 15VN = trang 15 bản dịch tiếng 
Việt [theo bản pdf]. 


vii 


MÙA VỌNG 


Mẫu Lễ I 


Đối ca Nhập Lễ 
Con nâng hồn con lên cùng Ngài, lạy Chúa: 


Nơi Ngài con tìm chôn nương thân, lạy Chúa, vm dën giải cứu con. 


Thánh vịnh 24 
1.2.3.4. 5.6. 


Các bài hát giữa các bài đọc được sắp xếp theo cách này: 

Khi có hai bài đọc trước bài Tin Mừng, các bài hát được sắp xếp như sau: sau Bài Đọc 
I, hát Thánh vịnh đáp ca; sau Bài Đọc II, hát Thánh vịnh allêluia, hay hát Đối ca allêluia 
với các câu của đối ca. 

Khi chỉ có một bài đọc trước Tin Mừng, thì chỉ hát một trong những bài hát này, được 
chọn tuỳ ý. 


Thánh vịnh đáp ca EI Tv 79 
X./ 1. Xin đến cứu độ chúng con. 
DI Lạy Chúa thiên binh. 

2.3.4. 5.6.7.8. 


Luôn luôn bỏ câu Sáng danh Đức Chúa Cha... 


AlIlêluia Tv 84 
1,2, 


MÙA VỌNG — MẪU LÉI 


hay Thánh vịnh allêluia E * Tv 84 

X./ 1. Lạy Chúa, Ngài đã đoái thương đất của Ngài, 
đưa tù nhân nhà Giacóp trở về. 

DI  Allêluia, Allêluia. 
E E Đối 7: 


Luôn luôn bỏ câu Sáng danh Đức Chúa Cha... 


Đối ca Dâng Lễ 
Lạy Chúa, ai cậy trông vào Chúa sẽ không phải hỗ ngươi bẽ mặt. 
Thánh vịnh 24 
1.2.3.4. 5. 


Đối ca Hiệp Lễ 
Chúa đã tỏ lòng nhân hậu, và ruộng đất chúng ta trổ sinh hoa trái. 
Thánh vịnh 84 
1,3.3.4.5. 


MÙA VỌNG 


Mẫu Lê I 


Đối ca Nhập Lễ 
Nguyện trời cao tuôn đô sương mai, 
Và mây ngàn cho mưa người công chính: 


Đất mở ra trô sinh Đắng Cứu Tinh. 


Thánh vịnh 18 A 
1.2.3.4.5.6 


Thánh vịnh đáp ca D 1 e Tv 121 [Bản dịch CGKPV] 
X./ 1. Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: 
DI Ta cùng trấy lên đền thánh Chúa. 
X./ 2. Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi, cửa nội thành, ta đã dừng chân. 
DI Ta cùng trấy lên đền thánh Chúa. 
E 2, 0ï 75 829: 


Allêluia Tv 79 
1.2. 


hay Thánh vịnh allêluia C 1 Tv 79 

X./ 1. Lạy Đắng chăn dắt Ítraen, 
Ngài chăn dắt nhà Giuse như chăn dắt đàn chiên, 
Xin thương lắng tai nghe. 

DJ  Allêluia, allêluia. 
2.3.4.5.0.7. 8. 


MÙA VỌNG — MẪU LÊ II 


Đối ca Dâng Lễ 
Kính mừng Maria, đầy ơn phúc: Chúa ở cùng bà. 
Bà có phúc hơn mọi người phụ nữ, allêlu1a. 
Thánh vịnh 24 
1⁄23: 40: 


Đối ca Hiệp Lễ 
Lạy Chúa, Người đã chúc phúc cho đất thánh của Người. 
Thánh vịnh 84 
1.2.3.4. 5.6. 


MÙA GIÁNG SINH 


Chúa Giáng Sinh 


LỄ trọng 


Đối ca Nhập Lễ 


Chúa đã phán cùng tôi: Con là con Cha: hôm nay Cha đã sinh ra con. 


Thánh vịnh 2 
1.2.3.4. 5.6. 


Thánh vịnh đáp ca C3g Tv 109 [Bản dịch CGKPV] 
X./ 1. Ngày đăng quang con nắm quyên thủ lãnh, 
Vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh. 
Đ./ Trước hung đông Cha đã sinh ra con. 
X./ 2. Sắm ngôn của Đức Chúa ngỏ cùng Chúa Thượng tôi: 
Bên hữu Cha đây, Con lên ngự tri. 
DI Trước hung đông Cha đã sinh ra con. 
Đua, 3, Ôi /.Ối 


Allêluia Tv 97 
1.2. 


hay Thánh vịnh allêluia C4 Tv97 [Bản dich CGKPV] 
X./ 1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, 


DJ Allêlula. 


MÙA GIÁNG SINH — LỄ CHÚA GIÁNG SINH 


X./ _ Vì Người đã thực hiện bao kỳ công. 
DI Allêlula. 
2.3.4.5.Ó6. 


Đối ca Dâng Lễ 
Trời đất hãy vui mừng hoan hý trước nhan Chúa, vì Người ngự đến. 
Thánh vịnh 95 
1.2.3.4. 5. 


Đối ca Hiệp Lễ 
Khắp cùng bờ cõi trái đất đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. 
Thánh vịnh 97 
I.2.3.4.5.6. 7. 


Chúa Nhật trong tuần bát nhật Giáng Sinh 
Thánh Gia 
Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse 


Lễ kính 


Đối ca Nhập Lễ 
Ông Giacóp sinh ra ông Giuse, bạn trăm năm của bà Maria, mẹ Đức Giêsu, cũng gọi 
là Kitô. 
Thánh vịnh 127 
1.2.3.4.5. 6. 7. 


Thánh vịnh dap ca Dib Tv 83 

X./ 1. Cung điện Ngài xiết bao khả ái, lạy Chúa thiên binh, 
Hồn con đây khát khao mòn mỏi. 

DI Mong được vào tiền đình nhà Chúa. 
2.3.4.5.6.7.8. 9. 


Allêluia Tv 26 
1,2, 


hay Thánh vịnh allêluia C1 Tv 26 
X./ 1. Chúa là nguồn ánh sáng, và là ơn cứu độ tôi, tôi sợ gì ai? 
DI  Allêluia, allêluia. 

2.3.4.5.6.7.8.9.10 


MÙA GIÁNG SINH — LỄ THÁNH GIA 


Đối ca Dâng Lễ 
Cha mẹ Đức Giêsu kinh ngạc trước những điều được nói về Người. 
Thánh vịnh 39 
In 5. 


Đối ca Hiệp Lễ 
Còn bà Maria thì ghi nhớ mọi lời của Người, và hằng suy gẫm trong lòng. 
Thánh vịnh 77 
l.2.3.34.5.6. 7.6:9. 10. 


Ngày I tháng Giêng 
Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa 
LỄ trọng 


Theo Phần Chung Thánh Lễ về Đức Trinh Nữ Maria, tr. 336LT / 110VN. 


Ngày 6 tháng Giêng 
Chúa Hiën Linh 
LỄ trọng 


Đối ca Nhập Lễ 
Nào ta hãy đến thờ lạy Chúa, vì chính Người là Chúa, Thiên Chúa chúng ta. 


Thánh vịnh 94 
PT E Eë 


Thánh vịnh đáp ca E5 Tv 71 

X./ 1. Mọi vua chúa trần gian sẽ bái thờ Người. 

Đ./ Muôn dân nước sẽ phụng sự Người. 

X./ 2. Lạy Chúa Trời, xin ban quyên xét xử của Ngài cho Đức Vua, 
và công lý của Ngài cho Thái Tử. 

Đ./ Muôn dân nước sẽ phụng sự Người. 


3.4.5.6.7.68.9. 10. 


Allêluia Tv 28 
1.2, 


hay Thánh vịnh allêluia C 4 Tv 28 
X./ _ Hãy dâng lên Chúa, hỡi con cái Thiên Chúa, 
DJ  Allêluia 
X./ ` Dâng lên Chúa quyên lực và vinh quang. 
DJ  Allêlula. 

E 0250 2w 0y 


10 


MÙA GIÁNG SINH — CHÚA HIEN LINH 


Đối ca Dâng Lễ 
Từ Thácsi và hải đảo xa xăm, 
các vương công sẽ đến dâng lễ vật lên Chúa là Vua. 
Thánh vịnh 71 
In 5. 


Đối ca Hiệp Lễ 
Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người ở Phương Đông, 
và chúng tôi mang lễ vật đến thờ lạy Chúa. 
Thánh vịnh 95 
I.2.3.4.5.6.7.8.9. 10. 


II 


Chúa Nhật sau ngày 6 tháng Giêng 
Chúa Giêsu chịu Phép Rửa 
Lễ kính 


Như trong lễ Hiën Linh ở trên, trừ: 


— Đối ca Nhập Lễ Spiritus Domini (Thần Khí Chúa), tr. 395LT / 131VN, với Thánh 
vịnh 18. 


— Đối ca Dâng Lễ Ecce dedi te (Đây Ta ban Con), tr. 254LT /61VN. 
— Đối ca Hiệp Lễ Dilexisfi iustitiam (Ngài ưa điều chính trực), tr. 128LT /29VN. 


Từ lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa cho đến trước Mùa Chay là Mùa Thường Niên. 


Các lễ Chúa Nhật hát theo các Mẫu Lễ I-VII Mùa Thường Niên, từ tr. 215LT / 
63VN. 


12 


MÙA CHAY 


Thứ Tư Lễ Tro 


Phần Nghi Thức mở đầu và phụng vụ Lời Chúa 


Đối ca Nhập Lễ 


Xin thương xót con, lạy Chúa, xin thương xót con. 


Thành vịnh 56 
1.2.3.4.5.6.7.8.9 
hay tuỳ ý: 
Những ngày sám hối đã đến rồi, 
để chúng ta chuộc tội và cứu rỗi linh hồn. 


với Tv 68: Salvum me fac, Deus (Lạy Chúa Trời, xin cứu vớt con), tr. 213LT /60VN. 


Các bài hát xen giữa các bài đọc có thê được sắp xêp như sau: 


Khi có hai bài đọc trước bài Tin Mừng, các bài hát được sắp xếp như sau: sau Bài Đọc 
I, hát Thánh vịnh đáp ca; sau Bài Đọc II, hát Thánh vịnh đáp ca khác, hay Ca tiếp liên 
Mùa Chay [Tractus], hay Đối ca tung hô. 


Khi chỉ có một bài đọc trước bài Tin Mừng, thì chỉ hát một trong những bài hát này, 
được chọn tuỳ ý. 


Thánh vịnh đáp call C2g Tv50 
X./ 1. Lạy Chúa Trời, xin xót thương con theo lòng nhân hậu Chúa. 
DI Lạy Chúa Trời, xin xót thương con. 


220191, Ủy 7x00); 10. 


13 


MÙA CHAY — THỨ TƯ LỄ TRO 


Thánh vịnh đáp call EI Tv 78 

X./ 1. Lạy Chúa Trời, Đắng cứu độ chúng con, 
xin phù trợ chúng con vì vĩnh quang danh Chúa, 
và xin giải thoát chúng con. 

DI Xin đừng chấp tội chúng con. 
2.3.4.5.6.7.8 

hay Ca tiếp liên Mùa Chay Tv 78 

X./ 1. Lạy Chúa Trời, Đắng cứu độ chúng con, 
xin phù trợ chúng con vì vinh quang danh Chúa, 
và xin giải thoát chúng con. 


2.3.4.5. 


Làm phép và xúc tro 


Khi chủ tế bắt đầu xúc tro thì cũng hát ngay: 
Đối ca 
Lạy Chúa, xin xoá tội con. 
Thánh vịnh 50 
X./ 1. Lạy Chúa Trời, xin xót thương con theo lòng nhân hậu Chúa. 


DI Xin xoá tội con. 
2.3.4.5.6.7.8.9.10. II. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 


14 


MÙA CHAY — THỨ TƯ LỄ TRO 


Phụng vụ Thánh Thể 
Đối ca Dâng Lễ 
Thiên Chúa tôi là Đắng phù trợ tôi. 
Thánh vịnh 29 
1.2.3.4. 


Đối ca Hiệp Lễ 
Lạy Chúa, xin cứu con khỏi cơn gian nan khốn khó. 
Thánh vịnh 59 
1.2.3.4.5.6. 7 


Có thể lấy lại các bài hát này vào tất cả các ngày lễ thường trong Mùa Chay. 


15 


CHÚA NHẬT I 


Đối ca Nhập Lễ 
Khi ngươi cầu khẩn, Chúa sẽ lắng nghe, 


Ngươi kêu to, Người sẽ đáp: Có Ta đây. 


Tv 90 
1.2.3.4.5.6.7.8.9. 10. 


Thánh vịnh đáp cal E5 Tv 90 
X./ 1. Người sẽ lẫy vai phủ bóng trên ngươi. 
DI Nuong cánh Người, ngươi sẽ cậy trông. 
2:3, 4.5.6; E 
hoặc tuỳ ý chọn Thánh vịnh đáp ca Laetatus sum (Vui dường nào), như ở Mẫu Lễ II 
Mùa Vọng, tr. 60LT /3VN. 
Thánh vịnh đáp ca Die Tv 40 
X./ 1. Con đã thưa: Lạy Chúa, xin xót thương và chữa lành con. 
DI Vì con đã đắc tội với Chúa. 


0i 4 2Ô: 


Đôi Ca tung hô 
Đức Giêsu nói với các môn đệ: 
Anh em được ơn biêt mâu nhiệm Nước Trời, 
còn người khác chỉ được nghe băng dụ ngôn. 


Rồi hát ít là một câu của Thánh vịnh đáp ca [I hoặc II] đã không dùng ở trên. 


hay Ca tiếp liên Mùa Chay Tv 40 
1.2.3.4. 5. 


16 


MÙA CHAY — CHÚA NHẬT I 


Đối ca Dâng Lễ 
Khi anh em bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm. 


Thánh vịnh 50 
UE E 


Đối ca Hiệp Lễ 


Xin nghe thấu tiếng con kêu cầu, lạy Chúa. 


Thánh vịnh 5 
1I.2.3.4.5.6.7. 8.9. 10. 


17 


CHÚA NHẬT II 


Thánh Lễ giống như trong Lễ Chúa Hiển Dung, tr. 28§LT / §9VN. 


Sau Bài Đọc II, đọc Thánh vịnh đáp ca II của Thánh Lễ Chúa Nhật III dưới đây, tr. 
98LT / 18VN, hay Đối Ca tung hô, tr. 99LT / 18VN. 


CHÚA NHẬT UI 


Đối ca Nhập Lễ 
Mắt con luôn hướng về Chúa. 


Thánh vịnh 24 
1,2.3.%.5:0:./.8:0. 


Thánh vịnh đáp ca I D1b Tv37 

X./ 1. Xin mau đến phù trợ con. 

DI Lạy Chúa là Thiên Chúa cứu độ con. 
2.3.4.5.6.7.8. 9.10. 


Thánh vịnh đáp ca H Die Tv 122 
X./ 1. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. 
DI Xin thương xót chúng con. 

2.3.4.5. 6. 


Đối ca tung hô 
Người ta sống không chỉ bằng cơm bánh, 


nhưng bằng mọi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra. 


18 


MÙA CHAY — CHÚA NHẬT III 


Rồi hát ít là một câu của Thánh vịnh đáp ca (I hoặc II) đã không dùng ở trên. 


hay Ca Tiếp Liên Mùa Chay Tv 124 
1.2.3.4. 5. 


Đối ca Dâng Lễ 
Hãy san sẻ cơm bánh cho người đói khát, 
và đưa người vất vưởng lang thang về nhà mình. 
Thánh vịnh 50 
1.2.3. 4:5. 


Đối ca Hiệp Lễ 
Chúa là ánh sáng và là ơn cứu độ tôi. 

Thánh vịnh 26 
1.2.3.4.5.6.7.8.9. 10. 


19 


CHÚA NHẬT IV 


Đối ca Nhập Lễ 
Trong gian truân tôi đã kêu cầu Chúa, 


và Người đã thương tình nghe tiếng tôi. 


Thánh vịnh 117 
1/2,3.3.5.0.71.6.0. 10. 


Thánh vịnh đáp cal E4 Tv9 
X./ 1. Chúa là chốn nương thân cho người nghèo khó. 
DI Là Đấng phù trì trong những cơn gian nan. 


2.3.4.5.6.7.8.9. 10. 11. 


Thánh vịnh Đáp Cal C2g Tv 129 

X./ 1. Từ vực thắm, con kêu lên Ngài, lay Chúa. 

DI Muôn lay Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. 
Se 2 0 Cà ER 


Đối ca tung hô 
Những ai hết lòng tuân giữ Lời Thiên Chúa, 
thì sinh hoa kết quả trong kiên trì. 


Rồi hát ít là một câu của Thánh vịnh đáp ca (I hoặc II) đã không dùng ở trên. 


hay Ca Tiếp Liên Mùa Chay Tv 129 
1.2.3.4. 5. 


20 


MÙA CHAY — CHÚA NHẬT IV 


Đối ca Dâng Lễ 
Xưng tụng Chúa, Thiên Chúa chúng ta, 
quả là điều tốt đẹp. 

Thánh vịnh 91 
E 2L; 

Đối ca Hiệp Lễ 


Tôi sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa: 
đên cùng Thiên Chúa, nguôn vui của tuôi xuân tôi. 


Thánh vịnh 42 
|2 2305156 


21 


CHÚA NHẬT V 


Đối ca Nhập Lễ 
Lạy Chúa Trời con, xin cứu con khỏi tay kẻ tội lỗi. 
Thánh vịnh 70 
1.2.3.4.5.6.7.8.9. 10. 


Thánh vịnh đáp cal Die Tv21 
X./ 1. Lạy Chúa là sức mạnh con, xin đừng đứng xa con. 
DI Xin trông nhìn để bảo vệ con. 

2.3.4. 5.6.7.8.9. 10. 


Thánh vịnh đáp ca II CS Tv 128 
X./ 1. Từ lúc tôi còn trẻ, chúng hà hiếp tôi nhiều, 
Ítraen hãy nói lên điều đó. 
DI Từ lúc tôi còn trẻ, chúng hà hiếp tôi nhiễu. 
21212 5b 3, Chị gì 
Đối ca tung hô 
Thầy bảo thật anh em: 
Ai giữ lời Thầy răn dạy, 
sẽ không phải chết muôn đời. 
Rồi hát ít là một câu của Thánh vịnh đáp ca (I hoặc II) đã không dùng ở trên. 
hay Ca Tiếp Liên Mùa Chay Tv 128 
1,2,1, 4.5: E 


22 


MÙA CHAY — CHÚA NHẬT V 


Đối ca Dâng Lễ 
Xin phân xử cho con, lay Chúa: Xin bảo vệ con, vì Ngài quyên năng. 


Thánh vịnh 21 
1.2.3.4. 


Đối ca Hiệp Lễ 
Lạy Cha, nếu con phải uống chén này mà không tránh được, 


thì xin vâng ý Cha. 


Thánh vịnh 115 
1.2.3.4.5.6.7.8.9 


Hoặc tuỳ nghi chọn Đối Ca Calicem salutaris (Tôi sẽ lãnh Chén cứu độ) với Thánh 
vịnh như trong Thánh Lễ Thứ Năm Tuần Thánh, tr. 135LT /31VN. 


23 


TUẦN THÁNH 


CHÚA NHẬT LẺ LÁ 
CUỘC KHÔ NAN CỦA CHÚA 


Tướng niệm Chúa vào thành Giêrusalem 


Ca Nhập Lễ 


Trong khi Chủ Tế cùng các thừa tác viên tiễn đến, hát Đối Ca cùng với Thánh Vịnh 
như sau: 


Hoan hô Con vua ĐavÍt: 
Chúc tụng Vua Ítraen, Đẳng ngự đến nhân danh Chúa: 
Hoan hô trên các tầng trời! 


Thánh vịnh 117 
e AS 


Rước Lá 


Trong khi rước lá, ca đoàn và cộng đoàn hát các bài sau đây: 
Đôi Ca I 
Dân Do Thái cầm cành ô liu đi đón Chúa, 
và reo vang chúc tụng: 


Hoan hô trên các tâng trời! 


Thánh vịnh 23 
I.2.3.4.5.6.7. 8.9. 10. 


24 


TUẦN THÁNH — CHÚA NHẬT LẺ LÁ 


Đối Ca II 


Dân Do Thái trải áo trên đường và reo vang chúc tụng: 
Hoan hô Con vua Đavftl 
Chúc tụng Đẳng ngự đến nhân danh Chúa! 


Tuỳ nghỉ lặp lại Đối Ca này sau mỗi câu của Tv 46. 


Thánh vịnh 46 

1.2.3.4.5.6.7.8.9. 

Sau đó, tuỳ nghi có thé hát: 
Thánh thi Mừng Chúa Kitô Vua [Bản dịch CGKPVỊ 

Ca đoàn: 

Câu chúc tụng, lời tung hô vạn tué 

kính dâng Ngài, lay Vua Cả Kitô, 

xin tôn vinh Đắng Cứu Chuộc nhân từ 

như toàn thể thiếu nhi xưa mừng Chúa. 
Cộng đoàn: 

Câu chúc tụng, lời tung hô vạn tué 

kính dâng Ngài, lay Vua Cả Kitô, 

xin tôn vinh Đắng Cứu Chuộc nhân từ 

như toàn thể thiếu nhi xưa mừng Chúa. 
Ca đoàn: 

1. Vạn tué Vua Ítraren, 

Thái Tử nhà Đavít, 

vạn phúc Vua nhân hiền 

ngự đến nhân danh Chúa. 

2. Thân thánh cõi thiên đình 

với muôn người dương thế 

cùng toàn thê thọ sinh 

đồng thanh ca tụng Chúa. 


3. Dân Chúa xưa câm lá 
rước Người ngự vào thành, 


25 


TUẦN THÁNH — CHÚA NHẬT LẺ LÁ 


chúng con nay cầu nguyện 
dâng điệu hát cung nghĩnh. 


4. Trước khi Ngài chju nạn, 
họ thành kính tán dương, 
nay chúng con mừng hát 
Ngài hiển trị thiên đường. 
5. Lạy Vua đầy nhân hậu, 
tình dân, Ngài đã thấu, 

xin đoái nhận nỗi niềm 
lòng thành kính dâng lên. 


Khi đoàn kiệu tién vào nhà thờ thì hát: 
Đối Ca 
Ca đoàn: 
Hoan hô trên các tầng trời: 
Chúc tụng Đắng ngự đến nhân danh Chúa. 
Cộng đoàn: 


Hoan hô trên các tâng trời. 


Thánh vịnh 117 
e A 


Thánh Lễ 


Như Chúa Nhật V ở trên, tr. I0§LT /22VN, nhưng không hát Đối ca Nhập Lễ và 
Thánh vịnh, cũng không hát Xin Chúa thương xót chúng con. 


Hát Đối ca Hiệp Lễ Lạy Cha, nếu con phải uống chén này, tr. 113LT /23VN. 


26 


THỨ NĂM TUẦN THÁNH 
THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU 


Đối ca Nhập Lễ 


Từ hoa màu ruộng đất, Chúa cho con dự đầy lúa, rượu, dầu thơm. 


Thánh vịnh 4 


X./ 1. Xin thương nghe con cầu khẩn, lạy Thiên Chúa Đắng xét xử con; 
Trong cơn ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con. 

DI Tù hoa màu ruộng đất, 
Ngưởi cho con dư đầy lúa, rượu, dầu thơm. 
2.3.4.5.6.7 


Thánh vịnh đáp cal E 3 Tv 88 


X./ 1. Tỉnh thương của Chúa 
Di ` Do đời con ca tụng. 
X./ 2. Ta đã tìm ra Đavít tôi tớ Ta, đã xúc dầu thánh tân phong người. 
DI Do đời con ca tụng. 
3.4.5. 


Thánh vịnh đáp call C 2 g Tv 32 
X./ 1. Người công chính hãy reo hò mừng Chúa. 
DI Kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen. 
X./ 2, Nào dâng Chúa một khúc tân ca, 
Rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng. 
DI Kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen. 
3.4.5.6.7.8.9. 10. 


Dâng Lễ 


Bắt đầu rước trong nhà thờ, ca đoàn hát Thánh Thi O Redemptor (Lạy Đẳng Cứu Chuộc) 
và cộng đoàn đáp: Lạy Đắng Cứu Chuộc như dưới đây, thay vì Đối ca Dâng LỄ. 


27 


THỨ NĂM TUẦN THÁNH — THÁNH LÊ LÀM PHÉP DẦU 


Hai ca viên hát: 
Lạy Đắng Cứu Chuộc, xin thương nghe 
Bài thánh ca chúng con cùng hợp xướng. 


Cộng đoàn lặp lại câu trên. Rôi hai ca viên hát các câu sau đây: 


1. Cây thánh xưa nặng trĩu quả trên cành 
Nay trở thành nguồn phúc ân cứu độ 
Khi chúng con cầm trên tay đi rước 

Đức Giêsu Đẳng Cứu Độ chúng con. 


Cộng đoàn: Lạy Đắng Cứu Chuộc. 


2. Lạy Vua Trời cao cả xin thánh hiến 
Dầu ôliu mang nguồn sống vô biên 
Ban sức mạnh thần linh cho nhân thế 
Diệt quỉ ma cùng mọi ách gian tà. 


3. Nhờ dầu thánh thơm tho ghi ấn tích 
Cho mọi người được đôi mới vẹn toàn; 
Bao vết thương tội lỗi đã gây nên 

Nay ân sủng chữa lành, thêm rực rỡ. 


4. Nước thanh tây sau khi đã rửa sạch 
Mọi vết nho và tội lỗi góm ghê 

Nay dầu thánh chúng con xúc trên đầu 
Ban ơn sủng chứa chan, ôi lạy Chúa. 


5. Từ Chúa Cha, Ngài xuống trần, lạy Chúa, 
Trong cung lòng Đức Thánh Nữ Đồng Trinh 
Nay xin Ngài dù thương ban ánh sáng 

Cho chúng con thoát khỏi cảnh điêu linh. 

6. Xin hôm nay luôn luôn là đại lễ 

Đến muôn đời, cho hết thảy chúng con 

Để mọi người không ngớt lời ca ngợi 

Và chúc tụng Danh Thánh mãi ngàn thu. 


28 


THỨ NĂM TUẦN THÁNH — THÁNH LÊ LÀM PHÉP DẦU 


Đối ca Hiệp Lễ 
Ngài ưa điều chính trực, ghét điều gian ác. 
Bởi thế Thiên Chúa đã xức cho Ngài dầu thơm hoan lạc. 


Thánh vịnh 44 [Bản dịch CGKPV] 


1. Lòng trào dâng những lời cẩm tú, 
miệng ngâm thơ mừng chúc thánh quân, 
lưỡi tôi ví tựa tay người phóng bút. 


E E e EA 


29 


TAM NHẬT VƯỢT QUA 
CUỘC THƯƠNG KHÓ VÀ PHỤC SINH CỦA CHÚA 


THÁNH LÉ TIỆC LY 


Phụng vụ Lời Chúa 


Đối ca Nhập Lễ 
Chúng ta phải hãnh diện về thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 


Thánh vịnh 66 
l2, 5x 20a 


Hoặc hát Đối ca Nhập Lễ Sacerdos in aeternum (Chúa Kitô là Thượng Tế), tr. 201LT 
/54VN. 


Thánh vịnh Đáp Cal Di Tv 22 
X./ 1. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chăng thiếu thốn gì: 
DI Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi năm nghỉ. 
X./ 2. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành, và bô sức cho tôi. 
DI Trong đồng cỏ. 
3.4. E EC 
Thánh vịnh Đáp Ca II 


Tv. 144 Exalabo te (Lạy Thiên Chúa) với Đáp ca Et benedicam (Và chúc tụng), tr. 
202LT/54VN. 


Nghi thức Rứa Chân 
Đối Ca 


Chúa nói: Thầy ban cho anh em giới răn mới: 
Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. 


30 


TAM NHẬT VƯỢT QUA — THÁNH LẺ TIỆC LY 


Thánh vịnh 118 
1.2.3.4. 5.6.7. 8.9. 10. 


Phụng vụ Thánh Thé 
Bắt đầu rước trong nhà thờ, hát Đối Ca với các câu sau đây thay vì Đối Ca Dâng Lễ: 
Đâu có tình yêu thương [Ubi caritas] INS Vinh Hạnh] 
Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. 
Đâu có lòng từ bi, là đấy có ân sủng Người. 
Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. 
Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chứa chan nguồn vui. 


1. Nài xin tha thiết Thượng Đề muôn tình lân ái, 
Xin hãy đồ đây linh hòn tình yêu thiết tha. 
Yêu Chúa hết lòng hết sức hết cả trí khôn, 
Cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con. 


2. Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý, 
Xin hãy duy trì trí lòng hoà hợp mến yêu. 

Diệt tan căm thù, chia rẽ, oán hờn, ghét ghen, 

Gìn giữ Đức Ái, yêu Chúa mến thương anh em. 


Đối ca Hiệp Lễ 
Tôi sẽ lãnh chén cứu độ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa. 
Thánh vịnh 115 
1.2.3.4.5.6.7.8. 


Kiệu Mình Thánh Chúa sang bàn thờ phụ 


Trong khi rước, hát Thánh Thi sau đây: 


31 


TAM NHẬT VƯỢT QUA — THÁNH LẺ TIỆC LY 


Thánh Thi [Pange lingua] 
[Bản dịch CGKPV] 


1. Nào ca hát để họp mừng mâu nhiệm 
Vua muôn dân đã đem trót thân mình 
Cùng máu đào làm lễ tế hy sinh 

Nên giá chuộc muôn người trên thế giới. 
2. Người tự hiến cho ta nên chăng ngại 
Sinh làm con Đức Trinh Nữ vẹn toàn, 
Trót cuộc đời gieo chân lý Phúc Âm 

Và kết thúc bằng điềm thiêng kỳ diệu. 

3. Đêm dự bữa Tiệc Ly cùng bạn hữu 
Khi đã dùng thực phẩm luật truyền xưa. 
Người trao tay cho tất cả Tông Đồ 

Minh Máu Thánh làm thần lương mỹ vị. 
4. Câu tuyên phán của Ngôi Lời nhập thê 
Đã làm cho bánh thật nên Mình Người, 
Rượu nho thành bao giọt máu hồng tươi, 
Mắt chăng thấy nhưng lòng tin vững mạnh. 


Cũng có thể hát một bài khác về Thánh Thẻ. 
Đến nơi đặt Mình Thánh, hát Ôi Bí Tích [Tantum ergo]: 


5. Ôi bí tích thật cao vời khôn sánh, 

Ta bái thờ Chúa đang ngự nơi đây, 

Nghi lễ xưa đâu sánh bí tích này, 

Niềm tin thế cho giác quan cảm nghiệm. 
6. Lòng bon hở, cùng tán dương trìu mến 
Cha uy quyền và Con Một từ nhân, 

Cùng tôn vinh ca ngợi Chúa Thánh Thần, 
Xin chúc tụng Ba Ngôi ngàn muôn thuở. 


32 


THỨ SÁU TUẦN THÁNH 


Tướng niệm cuộc Thương Khó của Chúa 


Phụng vụ Lời Chúa 


Thánh vịnh Đáp Ca sau Bài Đọc I: € 3 a Tv 30 
X./ 1. Trong tay Ngài, lay Chúa. 
DI Con xin phó thác hôn con. 
2.3.4.5.6.7. 8. 
Thánh vịnh Đáp Ca sau Bài Đọc II: 


Tv 42 Iudica me (Lạy Chúa Trời, xin xử), với Đáp ca Salutare (Người là Đẳng cứu 
độ). tr. 221LT /65VN. 


Gỡ khăn che Thánh Giá 
Linh mục: 
X./ Đây là gỗ Thánh Giá, nơi treo Đẳng Cứu Độ trần gian. 
Cộng đoàn: 
Ð./ Chúng ta hãy đến thờ lay. 


Hát ba lân, môi lân lên cung cao hơn. 


Kính thờ Thánh Giá 


Đối Ca [Bản dịch CGKPV] 
Dân Ta hỡi, Ta đã làm gì ngươi? 
Đã làm chi khiến ngươi phiền lòng? 
Hãy trả lời cho Ta! 
Thán ca [Bản dịch CGKPV] 
X./ 1. Chính Ta, Ta đã đánh phạt dân Ai Cập, 


sát hại các trưởng nam của chúng, âu cũng vì ngươi! 


33 


Di 


TAM NHẬT VƯỢT QUA — THỨ SÁU TUẦN THÁNH 


Thế mà ngươi, ngươi lại trao nộp và đánh đòn Ta. 
Dân Ta hỡi. 
2. Chính Ta đã dẫn ngươi ra khỏi Ai Cập, 


Nhận chìm Pharaô trong Biên Đỏ, 
Thê mà ngươi lại nộp Ta cho hàng trưởng tê. 


3. Chính Ta đã mở lối cho ngươi 
Di giữa lòng biển cả, 
Thế mà ngươi lại lấy dëng mở cạnh sườn Ta. 


4. Chính Ta đã dùng cột mây để hướng dẫn ngươi, 
Thê mà ngươi lại điệu Ta đên toà Philatô. 


5. Chính Ta đã lây manna 
Làm bánh nuôi ngươi trong sa mạc, 
Thê mà ngươi lại vả mặt và cho ta ăn đòn. 


6. Chính Ta đã cho ngươi uống 

Nước cứu độ từ tảng đá vọt ra, 

Thê mà ngươi lại băt Ta uông giâm chua mật đăng. 

7. Chính Ta đã đánh phạt vua chúa miền Canaan chỉ vì ngươi, 
Thê mà ngươi lại lây rot đánh vào đâu Ta. 


8. Chính Ta đã đặt vương trượng vào tay ngươi, 
Thế mà ngươi lại láy vòng gai 
Làm vương miện đặt lên đầu Ta. 


9. Chính Ta đã dùng quyền năng cao cả mà cất nhắc ngươi lên, 
Thê mà ngươi lại treo Ta lên cây thập giá. 


Rồi hát Đối Ca sau đây: 


Lạy Chúa, chúng con tôn thờ Thánh Giá Chúa, 

Hát mừng Ngài sống lại hiển vinh; 

Ấy chính vì bởi cây thập giá, 

Niềm hân hoan tràn ngập địa cầu. 

Tv 66. Nguyện Chúa Trởi do thương và chúc phúc; 
Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con, 

và dủ lòng thương xót. 


ĐC: Lạy Chúa, chúng con tôn thờ Thánh Giá Chúa. 


34 


TAM NHẬT VƯỢT QUA — THỨ SÁU TUẦN THÁNH 
Hiệp Lễ 


Trong khi Mình Thánh được đưa về bàn thờ chính, mọi người giữ thinh lặng. 


Lúc rước lễ, có thê hát các bài thích hợp. 


35 


MÙA PHỤC SINH 


CHÚA NHẬT VƯỢT QUA 
MỪNG CHÚA PHỤC SINH 


Canh thức Phục Sinh trong Đêm Thánh 


Phụng vụ Lời Chúa 


Thánh vịnh Đáp Ca sau Bài Đọc II E 3 Bài Ca của Môsê 


X./ 


Ð./ 


[Bản dich CGKPV] 


1. Nào ta hát mùng Chúa, Đắng cao cả uy hùng; 
Ky binh cùng chiến mã, Người xô xuống đại dương. 


Nào ta hát mừng Chúa, Đắng cao cả uy hùng. 
2. Chúa là sức mạnh tôi, là Đắng tôi ca ngợi, 
Chính Người cứu độ tôi. 

Người là Chúa tôi thờ, xin dâng lời vinh chúc, 
Người là Chúa tô tiên, xin mừng câu tán tụng. 
3. Người là trang chiến binh, 

Danh Người là Đức Chúa! 


4. Xa mã Pharaô, Người xô xuống lòng biển, 
Tướng dũng với binh hùng chêt chìm trong Biên Sậy. 


5. Vực thăm vùi lâp chúng, chúng chìm xuông nước sâu 
Chăng khác nào hòn đả. 


6. Lạy Chúa, tay hữu Ngài 

Đã biêu dương sức mạnh. 

Tay hữu Ngài, lạy Chúa, đã nghiên nát địch quân. 
7. Ngài cho dân tiễn vảo, 

Định cư họ trên núi, núi gia nghiệp của Ngài. 
Lạy Chúa, chính nơi đây Ngài chọn làm chỗ ở, 
Đây cũng là đên thánh tự tay Ngài lập nên. 

8. Chúa là vua hiển trị 

Đên muôn thuở muôn đời. 


9. Nào ta hát mừng Chúa, Đắng cao cả uy hùng; 
Ky binh cùng chiến mã, Người xô xuống đại dương. 


36 


MÙA PHỤC SINH — CANH THỨC PHỤC SINH 


Thánh vịnh Đáp Ca sau Bài Đọc V C* Bài ca của Isaia 
[Bản dịch CGKPYV] 


X./ 1. Vườn nho của Chúa các đạo binh, 
DI Chính là nhà Ítraen. 
X./ "2 Tôi xin hát tặng bạn thân tôi, 
Bài ca của bạn tôi về vườn nho của mình. 
DI Chính là nhà Ítraen. 


3.4. 5.6.7. 8.9. 10.11: 12. 


Thánh vịnh Đáp Ca sau Bài Đọc VI C2g Bài ca của Môsê 
[Bản dịch CGKPYV] 
X./ 1. Trời hãy lắng tai, này tôi sắp kể, 
Đất nghe cho tường lời lẽ miệng tôi: 
DI Hãy tán dương kỳ công của Chúa chúng ta. 
X./ 2. Giáo huấn của tôi như giọt mưa thánh thót, 
Lời tôi dạy bảo tựa sương móc nhỏ sa. 
DI Hãy tán dương kỳ công của Chúa chúng ta. 


3:4, 5.0. e 10. 11. 


Thánh vịnh Đáp Ca sau Bài Đọc VII C 2 g Thánh vịnh 41 
[Bản dịch CGKPV] 


X./ 1. Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, 
DI Hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lay Chúa. 


2: 92,0 7: 


Sau Bài Đọc cuối từ Cựu Ước cùng với Thánh vịnh Đáp Ca, hát: Vinh danh Thiên 
Chúa trên các tầng trời. 


Sau bài Thánh Thư, một ca viên hát: 


Allêluia, Allêluia, Allêluia. 


Cộng đoàn lặp lại. 


37 


MÙA PHỤC SINH — CANH THỨC PHỤC SINH 


Thánh vịnh Allêluia Tv 117 


X./ 1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, 
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 


DJ Allêlula. 
23A. 


Phụng vụ Thánh Tây 


Kinh cầu các Thánh 
Hai ca viên hát Kinh cầu các Thánh, mọi người đứng (vì là mùa Phục Sinh) và đáp lại. 
Nếu không có người lãnh bí tích Rửa Tội và không phải làm phép giếng rửa tội, thì bỏ 
Kinh cầu các Thánh và tién hành làm phép nước ngay. 


Sau khi mọi người tuyên lại lời hứa khi lãnh nhận phép Rửa Tội, chủ tế rảy nước 
thánh và cộng đoàn hát: 


Đối Ca 
Suối nguồn và mọi sinh vật vẫy vùng trong đại dương, 
hãy ca ngợi Thiên Chúa, allêlu1a. 


Ca viên: Mọi công trình của Chúa hãy ca tụng Chúa; 
hãy ngợi khen và tán dương Người đến muôn đời. 
Tất cả lặp lại Đối Ca. 


Không đọc Kinh Tin Kính. 


Đối Ca Dâng Lễ 
Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực: tay hữu Chúa đã cất nhắc tôi lên. 
Thánh vịnh 117 


X./ 1. Con chúc tụng Chúa, vì Chúa đã nhậm lời con. 
Người đã ban cho con ơn cứu độ. 


38 


MÙA PHỤC SINH — CANH THỨC PHỤC SINH 


DI Tay hữu Chúa. 
2.3.4. 


Đối Ca Hiệp Lễ: Allêluia với Tv 104, như lễ chính ngày Chúa Nhật Phục Sinh, tr. 
163LT /41VN sách Latinh]. 


Giải tán dân chúng, phó tế hay chủ tế hát: 
LỄ xong, chúc anh chị em đi bình an, allêluia, allêluia. 


D Tạ ơn Chúa, allêluia, allêlu1a. 


39 


Chúa Nhật Phục Sinh 
THÁNH LỄ CHÍNH NGÀY 


Ca Nhập Lễ 
Ca viên: 1. Allêluia. Hôm nay là ngày Chúa đã làm ra, 
Ca đoàn hay tất cả: Allêluia. 
Ca viên: Chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan trong ngày ấy. 
Tất cả:  Allêluia, allêluia. 
2.3.4.5.6.7.8. 9, 


Thánh vịnh Đáp Ca C 3 g Tv 117 
Các câu trong Ca Tiến Cấp các ngày trong tuần bát nhật Phục Sinh 
X./ 1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, 
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
DI Hôm nay là ngày Chúa đã làm ra. 


2.3.4.5.6. 


Thánh vinh Allêluia Tv 113 A 
X./ 1. Thuở Ítraen ra khỏi đất Ai Cập, 
Nhà Giacóp rời bỏ ngoại bang. 
DJ  Allêluia, allêlula. 
2.3.4.5.6.7.8.9. 10. 
Ca Tiếp Liên 
[Bản dịch CGKPV] 
Nào tín hữu ca mừng hoan hỷ 
Đức Kitô chiên lê Vượt Qua 


Chiên Con máu đô chan hoà 

Cứu bây chiên lạc chúng ta vê đoàn. 
Đức Kitô hoàn toàn vô tội 

Đã đứng ra môi giới giao hoà 

Tội nhân cùng với Chúa Cha 


40 


X./ 


Ð./ 


X./ 


CHÚA NHẬT PHỤC SINH 


Từ đây sum họp một nhà Cha con. 
Sinh mệnh cùng tử vong ác chiến 
Cuộc giao tranh khai diễn diệu kỳ 
Chúa sự sông đã chêt đi 

Giò đây hăng sông trị vì oai linh. 
Maria hỡi, xin thuật lại 

Trên đường đi bà đã thây gì? 

Thây mô trông Đức Kitô 

Phục sinh vinh hiên thiên thu khải hoàn. 
Thấy thiên sứ chứng nhân hiển hiện 

Y phục và khăn liệm xêp rời 

Giêsu, hy vọng của tôi 

Sẽ đón các ngài tại xứ Galin. 

Chúng tôi vững niềm tin sắt đá 

Đức Kitô thật đã phục sinh. 

Tâu Vua chiên thăng hiên vinh 

Đoàn con xin Chúa dủ tình xót thương. 


Đối ca Dâng Lễ 
Trái đất rung chuyên rồi lặng yên, khi Thiên Chúa đứng lên xét xử, allêluia. 


Thánh vịnh 75 
[Bản dịch CGKPYV] 


1. Miền Giu-đa nức tiếng Chúa Trời, 
tại Ítraen, danh Người cao cả. 
Trái đất rung chuyền. 
2.3.4 
Đối ca Hiệp Lễ I 
Chiên lễ Vượt Qua của chúng ta là Đức Kitô đã chịu hiến tế: 
Vì thé chúng ta hãy ăn mừng đại lễ, allêluia, allêluia. 
Thánh vịnh 65 
1. Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa, 
Đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời, 
Nào dâng lời ca tụng tôn vinh! 


41 


Di 


X./ 


Ð./ 


CHÚA NHẬT PHỤC SINH 


Chiên lễ Vượt Qua của chúng ta. 


2.0.4: 35 /Ô:- 1-0: 


Đối ca Hiệp Lễ II 
Allêluia, allêluia, allêlu1a. 
Thánh vịnh 104 
1. Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người, 
vĩ nghiệp của Người, loan báo ema muôn dân. 
Allêluia. 
2, 3\45 2209 12649:.1Ú. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 


42 


MÙA PHỤC SINH 


Mẫu Lễ I 


Đối ca Nhập Lễ 
Tôi chính là mục tử nhân lành, tôi chăn dắt đàn chiên tôi, 
và hi sinh mạng sống mình cho đàn chiên, allêluia. 
Thánh vịnh 22 


X./ 1. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chắng thiếu thốn gì; 
Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. 
DJ Tôi chính là mục tử nhân lành. 


2.1, 2: 0ù. : CH 


Các bài hát giữa các bài đọc có thé được sắp đặt như sau: 


— Khi có hai bài đọc trước Tin Mừng: sau Bài Đọc I, hát Thánh vịnh allêluia I; sau 
Bài Đọc II, hát Thánh vịnh allêluia II, hay hát Đối Ca allêluia với các câu của Đối Ca. 


— Khi chỉ có một bài đọc trước Tin Mừng, thì chỉ hát một trong các bài hát này, tuỳ 
chọn. 


Cách sắp đặt này được áp dụng cho tất cả Mùa Phục Sinh. 


Thánh vịnh allêluialI D 1 b Tv 106 [I] 


X./ 1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, 
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 


DI  Allêluia, allêlula. 
2.3.4.5.6.7. 


Thánh vịnh allêluia II D 1 b Tv106 [II] 


X./ 1. Hãy tạ on Chúa vì Chúa nhân từ, 
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 


DI  Allêluia, allêluia. 
2.3.4.5.6.7. 8. 


43 


MÙA PHỤC SINH — MẪU LEI 


hay Allêluia Tv 106 [I] 
Allêluia, allêluia, allêluia. 
Mọi người lặp lại: Allêluia, allêluia, allêluia. 


X./ 1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, 
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 


DI  Allêluia, allêluia. 
2.3.4.5.6. 


Đối ca Dâng Lễ 
Từ rạng đông con tìm kiếm Ngài, lạy Thiên Chúa, 


để được thấy sức mạnh quyền uy của Ngài, Allêluia. 


Thánh vịnh 62 


X./ 1. Linh hồn con đã khát khao Ngài, 
tâm thân này mòn mỏi đợi trông. 
DI Tù rạng đông. 


2.3.4. 
Đối ca Hiệp Lễ 
Tại Galilê, anh em sẽ được thấy Đức Giêsu 


như Người đã nói với anh em, Allêluia. 


Thánh vịnh 15 
X./ 1. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, 
vì bên Ngài con đang ấn náu. 
Con thưa cùng Chúa: "Ngài là Chúa con thờ, 
ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc?" 
DI Tai GalIê. 


2.3.4.5.6.7.6.9.10. 


44 


MÙA PHỤC SINH 


Mẫu Lê I 


Đối ca Nhập Lễ 
Hát lên mừng Chúa bài ca mới: 
Toàn cõi trái đất ngợi khen Người, Allêluia. 
Thánh vịnh 97 


X./ 1. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, 
nhờ cánh tay chí thánh của Người. 
Đ/ Har lên mừng Chúa. 


2x4, Dr 0v 0¿ 10. 


Thánh vịnh Allêluial D 1 b  Tv106 [I] 


X./ 1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, 
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 


DI  Allêluia, allêluia. 
2.3.4.5.6. 7. 


Thánh vịnh Allêluia II D 1 b Tv 106 [II] 


X./ 1. Hãy tạ on Chúa vì Chúa nhân từ, 
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 


DI  Allêluia, allêluia. 
2.3.4.5.6.7.8.09.10. 11. 


hay Allêluia Tv 106 [IM] 
Allêluia, allêluia, allêluia. 
Mọi người lặp lại: Allêluia, allêluia, allêluia. 


X./ 1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, 
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 


DI  Allêluia, allêluia. 
2.3.4.5.6. 


45 


X./ 


Ð./ 


X./ 


Ð./ 


MÙA PHỤC SINH — MẪU LẺ II 


Đối ca Dâng Lễ 


Mừng Thiên Chúa, hãy cắt tiếng hò reo, Allêluia. 


Thánh vịnh 46 


1. Vì Đức Chúa là Đẳng Tối Cao, Đắng khả úy, 
là Vua Cả thống trị khắp địa cầu. 

Mừng Thiên Chúa. 

2.3.4. 


Đối ca Hiệp Lễ 

Hãy hát mừng Thiên Chúa, và chúc tụng danh Người, Allêluia. 
Thánh vịnh 95 

1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, 

hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu! 

Hãy hát mừng Thiên Chúa. 


435/4: 0c 1290» 10. 


46 


MÙA PHỤC SINH 


Chúa Thăng Thiên 


LỄ Trọng 


Đối ca Nhập Lễ 
Ho những người Galilê, sao còn đứng nhìn lên trời? 
Đức Giêsu vừa rời bỏ các ông mà lên trời thế nào, 
Người cũng sẽ ngự đến như vậy, Allêlua. 

Thánh vịnh 67 
1.2.3.4.5.6.7. 8. 


Thánh vịnh Allêluia I Tv 46 


X./ 1. Võ tay đi nào, muôn dân hỡi, 
Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo! 


DI  Allêluia, allêluia. 


X./ 2. Vì Đức Chúa là Đẳng Tối Cao, Đắng khả úy, 
là Vua Cả thống trị khắp địa cầu. 
DJ  Alliêluia, allêluia, allêlu1a. 


3.4.5.6.7.68.9. 10. 


Thánh vịnh Allêluia II E 2 d  Tv23 


X./ 1. AI được lên núi Chúa? 
Ai sẽ được ở trong dën thánh của Người? 
DI  Allêluia, allêluia. 


DAS: 
Đối ca Dâng Lễ 
Thiên Chúa ngự lên trong tiếng hò reo, 


Chúa ngự lên giữa tiếng tù và, Allêluia. 


47 


MÙA PHỤC SINH — CHÚA THĂNG THIÊN 


Thánh vịnh 46 
1.2.3.4. 


Đối ca Hiệp Lễ 
Đức Chúa phán cùng Chúa tôi: 
Bên hữu Ta đây, con hãy lên ngự trị, Allêluia. 
Thánh vịnh 109 
I.2.3.4.5. 6. 


Các bài hát trên cũng được hát trong Thánh Lễ Chúa Nhật sau lễ Thăng Thiên. 


48 


Chúa Nhật Hiện Xuống 


LỄ Trọng 


Đối ca Nhập Lễ 


Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người bắt đầu nói các thứ tiếng, Allêluia. 


Thánh vịnh 103 
1,2.3.% 5.6. 


Hoặc tuỳ nghi hát Đối Ca Spiritus Domini [Thần Khí của Chúa], như trong Thánh Lễ 
ngoại lịch kính Chúa Thánh Thần, tr. 395LT / 132VN. 


Thánh vịnh Allêluia I Tv 67 [Bản dịch CGKPV] 


X./ 1. Thiên Chúa đứng lên, địch thù Người tán loạn, 
kẻ ghét Người phải chạy trỗn Thánh Nhan. 

DJ  Allêluia, allêlula. 

X./ 2., Như làn khói cuộn, chúng bị Chúa cuốn đi; 
như sáp chảy tan khi vừa gặp lửa, 
kẻ ác cũng tiêu vong khi giáp mặt Chúa Trời. 

DJ  Alliêluia, allêluia, allêlu1a. 


3.4.5.6.7.68.9. 10. 


Thánh vịnh Allêluia II E 2 d  Tv49 


X./ 1. Đức Chúa, Thượng Đề chí tôn, nay Người lên tiếng, 
Từ khắp cõi đông tây, Người triệu tập hoàn cầu. 

DI  Allêluia, allêluia. 

X./ 2. Tại Xi-on, cảnh sắc tuyệt vời, Thiên Chúa hiển minh, 
Thiên Chúa ta ngự đến, Người không nín lặng. 

DJ  Allêlula. 
3,4.5.6.7.8.9. 


49 


MÙA PHUC SINH — CHÚA NHẬT HIEN XUÔNG 


Ca Tiếp Liên 


Veni Sancte Spiritus 


[Bản dich CGKPV] 


Muôn lay Chúa Thánh Thàn, 
xin ngự đến trần gian, 

tự trời cao gửi xuống, 

nguồn ánh sáng tỏa lan. 


Lạy Cha kẻ bån hàn, 
Đắng tặng ban ân điền, 
và soi dẫn nhân tâm, 
cúi xin Ngài ngự đến. 


Đắng ủI an tuyệt diệu 
thượng khách của tâm hôn, 
ôi ngọt ngào êm dịu 

dòng suối mát chảy tuôn. 


Khi vất vả lao công, 
Ngài là nơi an nghỉ, 

gió mát đuôi cơn nồng, 
tay hiền lau giot lệ. 

Ôi hào quang linh diệu, 
xin chiếu giãi ánh hồng 
vào tâm hỗn tín hữu, 
cho rực rỡ trinh trong. 


Không thần lực phù trì 

kẻ phàm nhân cát but, 
thật chẳng có điều cht 

mà không là tội lỗi. 

Hết những gì nho bắn, 
xin rửa cho sạch trong, 
tưới gội nơi khô cạn, 
chữa lành mọi vết thương. 
Cứng cỏi uốn cho mềm, 
lạnh lùng xin sưởi åm, 
những đường nẻo sai lầm, 
sửa sang cho ngay thắng. 


Những ai hằng tin tưởng 
trông cậy Chúa vững vàng, 
dám xin Ngài rộng lượng, 
bảy ơn thánh tặng ban. 


Nguyện xin Chúa thưởng công 
cuộc đời dày đức độ, 

ban niềm vui muôn thuở 

sau giò phút lâm chung. 


Đối ca Dâng Lễ 


Lạy Thiên Chúa, từ thánh điện Ngài ở Giê-ru-sa-lem, 


xin củng cô việc đã làm cho chúng con, 


Allêluia. 


MÙA PHUC SINH — CHÚA NHẬT HIEN XUÔNG 


Thánh vịnh 67 
1.2.3.4. 


Đối ca Hiệp Lễ 
Chính Thánh Thần xuất phát từ Chúa Cha, allêluia, sẽ làm chứng về Thầy. 


Allêluia, allêlu1a. 


Tv 77 
1.2.3.4.5.6.7.8.9. 10. 11. 


Tuy nghi có thể chọn Đối Ca Factus est repente (Đột nhiên có tiếng), như trong Lễ 
ngoại lịch kính Chúa Thánh Thần, tr. 397LT / 133. 


51 


MÙA THƯỜNG NIÊN 


Chúa Nhật I sau lễ Hiện Xuống 
Thiên Chúa Ba Ngôi 


LỄ trọng 


Đối ca Nhập Lễ 
Chúc tụng Ba Ngôi chí thánh, Ba Ngôi nhưng một Thiên Chúa duy nhất. 


Tv8 
1.2.3.4.5.6.7.8 


Thánh vịnh đáp ca C 2 g Tv 148 


X./1. Ca tụng Chúa đi, tự cõi trời thăm thắm. 
Đ./Ca tụng Người, trên chốn cao xanh. 


s20 8) 5.6.7.8.9. 


Allêluia Tv 150 [Bản dịch CGKPV] 
Ca viên: Allêluia, allêluia, allêlu1a. 
Tất cả lặp lại: Allêluia, allêluia, allêluia. 


X./1. Ca tụng Chúa đi, trong đền thánh Chúa, 
ca tụng Người chốn cao thắm uy linh. 
Đ./Allêluia. 


X./2. Ca tụng Chúa đi, rập theo tiếng tủ và, 
ca tụng Người, họa tiếng cầm tiếng sắt. 

Đ./Allêluna. 

hay: Thánh vịnh allêluia E * Tv 150 

X./1. Ca tụng Chúa đi, trong đền thánh Chúa, 


ca tụng Người chốn cao thăm uy linh. 


52 


MÙA THƯỜNG NIÊN — THIÊN CHÚA BA NGÔI 


Đ./AIiêluia, allêlu1a. 
2.3.4.5. 


Đối ca Dâng Lễ 
Lạy Thiên Chúa chúng con, 
Chúc tụng Chúa trên cõi trời cao thắm, 
Muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn. 


Bài ca của ba thanh niên 
[Bản dịch CGKPV] 


X./ 1. Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa, 
Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. 

DI Lay Thiên Chúa. 

X./ 2. Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người, 
Chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thắm, 

DI Lay Thiên Chúa. 


3. Chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa, 
Chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người. 


4. Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính, 
Chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường, 


5. Nào chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 
Muôn ngàn đời cùng ca tụng suy tôn. 


Đối ca Hiệp Lễ 
Hãy ca ngợi Chúa trên cõi trời cao thắm. 
Bài ca của Đavít 
[Bản dịch CGKPV] 


X./ 1. Lạy Chúa, là Thiên Chúa Ítraen tô phụ chúng con, 
xin dâng lên Ngài lời chúc tụng, 
từ muôn thuở đên muôn ngàn đời. 

DI ` Hãy ca ngợi Chúa trên cõi trời cao thăm. 


X./ 2. Lạy Chúa, Ngài vĩ đại quyền năng, 


53 


Di 


MÙA THƯỜNG NIÊN — THIÊN CHÚA BA NGÔI 


Ngài oai vệ, vinh quang, rực rỡ. 

Hãy ca ngợi Chúa trên cõi trời cao thắm. 

3. Vì mọi sự trên trời dưới đất thuộc về Ngài. 
4. Ngài năm giữ vương quyên, lay Chúa, 

và địa vi tôi cao, vượt trên tât cả. 

5. Ngài cũng là nguồn phú quý vinh quang. 
Chính Ngài làm bá chủ muôn loài: 


6. Nắm trong tay dũng lực quyên năng, 
nhờ tay Ngài, tât cả lớn lên và mạnh sức. 
7. Giờ đây, lạy Thiên Chúa chúng con thờ, 
xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ 

và ca tụng Danh Thánh hiện vĩnh. 


54 


Thứ Năm sau lễ Chúa Ba Ngôi 
Mình Máu Thánh Chúa Kitô 
LỄ trọng 


Đối ca Nhập Lë 
Chúa Kitô là Thượng Tế đến muôn đời theo phẩm trật Menkisêđê, 
Chúa dâng bánh rượu làm của lễ. Allêluia. Mùa Chay bỏ Allêluia. 
Thánh vịnh 109 
1.2.3.4.5.6.7.8.9. 


Thánh vịnh đáp ca E 5 Tv 144 


X./ 


Ð./ 
X./ 


Ð./ 


1. Lạy Thiên Chúa là Vua của con, 
con nguyện tán dương Chúa, 


Và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời. 


2. Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng. 

Người cao cả khôn dò khôn thấu. 

Và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời. 

3. Đời nọ tới đời kia, thiên hạ đề cao sự nghiệp Chúa 
và truyền tụng những chiến công của Ngài, 

4. Chúa nhân ái đối với mọi người, 

tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. 
5. Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, 
và chính Ngài đúng bữa cho ăn. 

6. Khi Ngài rộng mở tay ban, 

là bao sinh vật muôn vàn thoả thuê. 

7. Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, 

dày yêu thương trong mọi việc Người làm. 

8. Kẻ kính sợ Người, Người cho toai nguyện, 

nghe tiếng họ kêu than, và ban ơn giải cứu, 


55 


MÙA THƯỜNG NIÊN — MÌNH MÁU THÁNH CHÚA. 


9. Chúa gìn giữ mọi kẻ mến yêu Người, 

nhưng lại diệt trừ hết bọn ác nhân. 

10. Môi miệng tôi, hãy dâng lời ca ngợi Chúa, 
chúng sinh hết thảy, nào chúc tụng Thánh Danh 
đến muôn thuở muôn đời! 


Allêluia Tv 77 


Ca viên: Allêluia, allêluia, allêlu1a. 


Tất cả lặp lại: Allêluia, allêluia, allêluia. 


X./ 


Ð./ 
X./ 


Ð./ 


1. Dân tôi hỡi, này nghe tôi dạy bảo, 
Lăng tai đón nhận lời lẽ miệng tôi. 
Allêluia. 

2. Điều chúng tôi đã từng nghe biết 
do cha ông kê lại cho mình. 
Allêluia. 


hay Thánh vịnh allêluia C 4 Tv 77 


X./ 
Di 
X./ 
Ð./ 


1. Dân tôi hỡi, này nghe tôi dạy bảo, 
Allêluia. 
Lăng tai đón nhận lời lẽ miệng tôi. 
Allêluia. 
2.3.4.5.6.7.8. 9. 
Ca Tiếp Liên 
Đây bánh các thiên thần, 
Nên lương thực cho người lữ khách. 
Thật là bánh dành cho con cái, 
Không được đem cho chó ăn! 
Tích truyện xưa, nay trở thành biểu tượng: 
Isaác làm hi lễ dâng Thiên Chúa, 
Chiên con làm lễ tế Vượt Qua, 
Manna ban cho cha ông thời sa mạc. 


Ôi Giêsu, Chúa Chiên Nhân Lành, 
Đã trở thành Bánh đích thực cho dân, 
56 


MÙA THƯỜNG NIÊN — MÌNH MÁU THÁNH CHÚA. 


Xin do tình thương xót; 

Xin nuôi dưỡng, chở che, 

Làm cho chúng con được hạnh phúc 
Ngay trong cõi nhân sinh. 

Chúa là Đắng toàn trí, toàn năng, 
Hằng nuôi nắng chúng con dưới thé. 
Xin cho mai sau ở trên trời 

Chúng con đây cũng được đồng bàn, 
Trở thành người thừa tự với Chúa, 

Và làm bạn cùng chư thánh muôn đời. 


[bản dịch của HĐGMVN (2003) có phố nhạc]: 


Này đây bánh của các thiên thần 

Biến thành lương thực của khách hành hương. 
Thực là bánh của những người con cái, 
Không nên ném cho loài khuyên. 

Bánh này đã được báo trước băng hình ảnh, 
Khi người ta sát tế Isaác, 

Chiên của lễ Vượt Qua đã được kê ra, 

Khi cha ông chúng ta được tặng manna. 


Lạy Đức Giêsu là mục tử tốt lành, 

Là Bánh thực, xin Người thương xót, 

Xin chăm nuôi và bảo vệ chúng con. 

Xin Người ban cho chúng con nhìn thấy 

những điều thiện hảo trong cõi nhân sinh. 

Chúa là đắng thông kết và có thể làm nên mọi sự, 

Chúa nuôi dưỡng chúng con trong đời sống tạm gửi này, trên cõi cao xanh 
xin cho chúng con được trở nên thực khách đồng bàn của Chúa, đồng thừa 
kế và đồng danh phận với những công dân thánh của nước trời. 


Đối ca Dâng Lễ 


Chúa nuôi dân Chúa bằng bánh các thiên thần, 
bánh bởi trời Chúa ban cho họ, Allêluia. 


Mùa Chay bỏ Allêluia. 


57 


MÙA THƯỜNG NIÊN — MÌNH MÁU THÁNH CHÚA. 


Thánh vịnh 83 
1.2.3.4. 


Đối ca Hiệp Lễ 
Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, Allêluia. 


Mùa Chay bỏ Allêluia. 


Thánh vịnh 22 
1.2.3.4.5.6.7.8.9 


Lúc đi rước, hát Thánh Thi sau đây: 


Thánh Thi Pange lingua 
[Bản dịch CGKPV] 


1. Nào ca hát để họp mừng mâu nhiệm 
Vua muôn dân đã đem trót thân mình 
Cùng máu đào làm lễ tế hy sinh 

Nên giá chuộc muôn người trên thế giới. 
2. Người tự hiến cho ta nên chăng ngại 
Sinh làm con Đức Trinh Nữ vẹn toàn, 
Trót cuộc đời gieo chân lý Phúc Âm 

Và kết thúc bằng điềm thiêng kỳ diệu. 

3. Đêm dự bữa Tiệc Ly cùng bạn hữu 
Khi đã dùng thực phẩm luật truyền xưa. 
Người trao tay cho tất cả Tông Đồ 

Minh Máu Thánh làm thần lương mỹ vị. 
4. Câu tuyên phán của Ngôi Lời nhập thê 
Đã làm cho bánh thật nên Mình Người, 
Rượu nho thành bao giọt máu hồng tươi, 
Mắt chăng thấy nhưng lòng tin vững mạnh. 
5. Ôi bí tích thật cao vời khôn sánh, 

Ta bái thờ Chúa đang ngự nơi đây, 


58 


MÙA THƯỜNG NIÊN — MÌNH MÁU THÁNH CHÚA 


Nghi lễ xưa đâu sánh bí tích này, 
Niềm tin thế cho giác quan cảm nghiệm. 


6. Lòng bon hở, cùng tán dương trìu mến 
Cha uy quyền và Con Một từ nhân, 

Cùng tôn vinh ca ngợi Chúa Thánh Thần, 
Xin chúc tụng Ba Ngôi ngàn muôn thuở. 


59 


Thứ Sáu sau Chúa Nhật II sau lễ Hiện Xuống 
Thánh Tâm Chúa Giêsu 
LỄ trọng 


Đối ca Nhập Lễ 


Hãy học với Ta, vì Ta có lòng hiên hậu và khiêm nhường. 


Thánh vịnh 32 
1:2.ð:1.5.0.7/.0. 9.10, 11. 


Thánh vịnh đáp ca C 2 g Tv 24 


X./ 1. Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa. 
Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài, 
xin đừng để con tủi nhục 

DI Chúa sẽ dạy lối đi hiền hậu của Người. 


20x ¡2y Úc lo Ôi đc 
Allêluia Tv 102 


Ca viên: Allêluia, allêluia, allêlu1a. 


Tất cả lấp lại: Allêluia, allêluia, allêlu1a. 
X./ _ 1. Chúc tụng Chúa đi, hòn tôi hỡi, 

toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh! 
DJ  Allêluia, allêlula. 


025 2/0 d e 10. 


Đối ca Dâng Lễ 


Quả tim con đau thắt trong con, 
Xương cốt con rụng rời. 


60 


MÙA THƯỜNG NIÊN — THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 


Thánh vịnh 68 
Ôn oT 


Đối ca Hiệp Lễ 
Một tên lính lẫy đòng đâm cạnh sườn Người, 
Tức thì máu cùng nước chảy ra. 

Thánh vịnh 88 
1.2.3.4.5.6.7.8.9. 10. 


6l 


Chúa Nhật cuối cùng Mùa Thường Niên 


Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ 


LỄ trọng 


Đối ca Nhập Lễ 
Vương quốc Người là vương quốc vĩnh cửu, 


Mọi vua chúa sẽ phụng sự và thần phục Người. 


Thánh vịnh 71 
I.2.3.4.5.6.7. 8.9. 10. 


Thánh vịnh đáp ca, Allêluia, và Thánh vịnh allêluia: như trong lễ trọng Chúa Hiën 
Linh. 


Đối ca Dâng Lễ 
Đây Ta ban Con làm ánh sáng muôn dân, 


đê Con đem ơn cứu độ của Ta đên tận cùng trái đât. 


Thánh vịnh 46 
1. 2.3:4. 


Đối ca Hiệp Lễ 
Khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ ca tụng Người, 
Chính Người sẽ là Hoà Bình. 
Bài ca của Davit 


[Bản dịch CGKPV] 


X./ 1. Lạy Chúa, là Thiên Chúa Ítraen tổ phụ chúng con, 
xin dâng lên Ngài lời chúc tụng, 
từ muôn thuở đến muôn ngàn đời. 


62 


Di 


X./ 


Di 


MÙA THƯỜNG NIÊN — CHÚA KITO VUA VŨ TRỤ 


Khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ ca tụng Người, 
Chính Người sẽ là Hoà Bình. 

2. Lạy Chúa, Ngài vĩ đại quyền năng, 

Ngài oai vệ, vinh quang, rực rỡ. 

Khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ ca tụng Người, 
Chính Người sẽ là Hoà Bình. 

3. Vì mọi sự trên trời dưới đất thuộc về Ngài. 
4. Ngài năm giữ vương quyên, lạy Chúa, 
và địa vị tôi cao, vượt trên tất cả. 

5. Ngài cũng là nguồn phú quý vinh quang. 
Chính Ngài làm bá chủ muôn loài: 

6. Nắm trong tay dũng lực quyên năng, 
nhờ tay Ngài, tất cả lớn lên và mạnh sức. 

7. Giờ đây, lạy Thiên Chúa chúng con thờ, 
xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ 

và ca tụng Danh Thánh hiền vinh. 


63 


MÙA THƯỜNG NIÊN 


Mẫu Lễ I 


Đối ca Nhập Lễ 
Lạy Thiên Chúa, cả trái đất phải thờ lạy Ngài, 
Và đàn hát mừng danh thánh Ngài, lạy Chúa. 


Thánh vịnh 65 
1.2.3.4.5.6.7.5.7. 10. 


Khi có hai bài đọc trước bài Tin Mừng, các bài hát được sắp xếp như sau: Sau Bài 
Đọc I, hát Thánh vịnh đáp ca; sau Bài Đọc II, hát Thánh vịnh allêluia, hay Đối ca 
Allêluia với các câu xướng của nó. 
Khi chỉ có một bài đọc trước bài Tin Mừng, tuỳ nghi chọn một trong hai bài hát EH 
Làm như thế trong suốt Mùa Thường Niên. 
Thánh vịnh đáp ca C 2 a Tv 65 
X./ 1. Cả trái đất hãy tung hô Thiên Chúa, 

đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời, 
DI Nào dâng lời ca tụng tôn vinh! 


sâu E 5.6.7. 


Allêluia Tv 96 

Ca viên: Allêluia, allêluia, allêlu1a. 

Mọi người lặp lại: Allêluia, allêluia, allêlu1a. 

X./ 1. Chúa là Vua hiën trị, hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên, 
vui đi nào, ngàn muôn hải đảo! 


Mọi người: Allêluia. 


64 


MÙA THƯỜNG NIÊN — MẪU LÊ I 


2. Trời xanh tuyên bố Người là Đắng chính trực, 
hết mọi dân được thấy vinh quang Người. 


Mọi người: Allêluia. 

hay: Thánh vịnh Allêluia E * Tv 96 

X./ 1. Chúa là Vua hiën trị, hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên, 
vui đi nào, ngàn muôn hải đảo! 

DI  Allêluia, allêluia. 
2.3.4.5.6.7.8.9. 


Đối ca Dâng Lễ 
Hãy ca mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. 
Tv 46 
1.2.3.4. 


Đối ca Hiệp Lễ 
Mọi người thán phục những lời từ miệng Thiên Chúa phán ra. 
Thánh vịnh 148 
1.2.3.4.5.6.7.8.9 


65 


MÙA THƯỜNG NIÊN 


Mẫu Lễ I 


Đối ca Nhập Lễ 
Thiên Chúa tôi là Đẳng phù trợ tôi. 

Thánh vịnh 17 
1.2.3.4.5.6.7.8.9. 10 


Thánh vịnh đáp ca C 2 g Tv 42 

X/ 1. Hãy cậy trồng Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người, 

DI Người là Đâng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi. 
2.3.4.5.6. 

Allêluia Tv9 

Ca viên: Allêluia, allêluia, allêluia. 

Mọi người lặp lại: Allêluia, allêluia, allêluia. 


X./ 1. Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, 
và ké ra mọi kỳ công Chúa làm. 


Mọi người: Allêluia. 
2. Người nhận biết Thánh Danh, sẽ một niềm tin cậy, 
vì lạy Chúa, Chúa chắng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài. 


Mọi người: Allêlu1a. 
hay: Thánh vịnh Allêluia E 2 d Tv9 


X./ 1. Lạy Chúa, con hét lòng cảm tạ, 
và ké ra mọi kỳ công Chúa làm. 


DI  Allêluia, allêluia. 
2.3.4.5.6.7. 8.9. 


66 


MÙA THƯỜNG NIÊN — MẪU LẺ II 


Đối ca Dâng Lễ 


Xin nghe tiêng con câu khân, lay Vua và Thiên Chúa của con. 


Thánh vịnh 5 
1,2,3, 


Đối ca Hiệp Lễ 


Tôi sẽ ca ngợi Chúa, vì muôn ơn lành Người đã ban cho tôi. 


Thánh vịnh 12 
l2 0:45: 


67 


MÙA THƯỜNG NIÊN 


Mẫu Lê II 


Đối ca Nhập Lễ 
Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con. 


Thánh vịnh 24 
1.2.3.4.5.6.7.8.9. 10 


Thánh vịnh đáp ca E 4 Tv 54 

X./ 1. Lạy Chúa Trời, xin lắng nghe lời con cầu nguyện, 
con khẩn nài, xin đừng nõ làm ngơ. 

DI Xin để ý đến con và thương đáp lại. 
2.3.4.5.6.7.8.9 


Allêluia Tv 30 
Ca viên: Allêluia, allêluia, allêluia. 
Mọi người lặp lại: Allêluia, allêluia, allêluia. 
X./ 1. Con hy vọng nơi Ngài, lay Chúa, 
xin đừng đê con phải tủi nhục muôn đời. 
xm giải thoát con, vì Ngài công chính. 
Mọi người: Allêlu1a. 
2. Xin ghé tai nghe, và mau cứu thoát con. 
Mọi người: Allêlu1a. 
hay: Thánh vịnh allêluia D 1 b Tv 30 


X./ 1. Con hy vọng nơi Ngài, lay Chúa, 
xin đừng để con phải tủi nhục muôn đời. 
xin giải thoát con, vì Ngài công chính. 


DI  Allêluia, allêluia. 
2.3.4.5.6.7.8.09,. 
68 


MÙA THƯỜNG NIÊN — MẪU LẺ M 


Đối ca Dâng Lễ 
Thiên Chúa phù trì tôi: Chúa là Đẳng nâng đỡ hồn tôi. 

Thánh vịnh 53 
1.2.3.4. 


Đối ca Hiệp Lễ 
Tiên vàn hãy tìm kiêm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người: 
mọi điêu khác sẽ được ban thêm cho anh em, allêlu1a. 


Thánh vịnh 36 
H174, 50.1, 


69 


MÙA THƯỜNG NIÊN 


Mẫu Lễ IV 


Đối ca Nhập Lễ 
Lạy Thiên Chúa, trong dën thánh Chúa, 
chúng con nhớ lại tình thương của Ngài. 

Thánh vịnh 47 
1.2.3.4.5.6.7.8.9. 10 


Thánh vịnh dap ca C2 g Tvl 

X./ 1. Phúc thay được cảm tạ Thiên Chúa, 

DI Và đàn ca Danh Ngài, lay Đẳng Tối Cao. 
2.3.4.5.6.7.8.9. 10. 


Allêluia Tv 64 
Ca viên: Allêluia, allêluia, allêluia. 
Mọi người lặp lại: Allêluia, allêluia, allêlu1a. 
X./ 1. Lay Thiên Chúa, 
ca tụng Ngài ở Xion thật là chính đáng, 
và giữ lời khấn hứa cùng Ngài ở Giêrusalem. 
Mọi người: Allêluia. 
2. Chúa là Đắng nghe lời cầu khẩn, 
mọi phàm nhân sẽ đến với Ngài. 
Mọi người: Allêluia. 
hay: Thánh vịnh allêluia D 1 b Tv 64 


X./ 1. Lạy Thiên Chúa, 
ca tụng Ngài ở Xion thật là chính đáng, 
và giữ lời khấn hứa cùng Ngài ở Giêrusalem. 


70 


Di 


MÙA THƯỜNG NIÊN — MẪU LẺ IV 


Allêluia, allêlu1a. 


2.04. 3.0/00, 10. 


Đối ca Dâng Lễ 


Xin đừng bỏ rơi con, lay Chúa là sức mạnh cứu thoát con. 


Thánh vịnh 139 
|š⁄22 ro Sí 


Đối ca Hiệp Lễ 
Hãy thờ lạy Chúa trong thánh điện Người. 


Thánh vịnh 95 
L2, J4. 5.6: 725.09, 10. 


71 


MÙA THƯỜNG NIÊN 


Mẫu Lễ V 


Đối ca Nhập Lễ 
Chúa đã ghé tai nghe tôi cầu khẩn. 


Thánh vịnh 85 
1.2.3.4. 5.6.7. EC 10. 


Thánh vịnh đáp ca E 4 Tv16 


X./ 1. Lạy Chúa, xin nghe con giãi bày lẽ phải, 
DI Xin lưu tâm đến lời con than van. 


2.3.4. 5.6.7.8.9. 


Allêluia Tv 94 
Ca viên: Allêluia, allêluia, allêluia. 
Mọi người lặp lại: Allêluia, allêluia, allêluia. 


X./ 1. Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, 
tung hô Người là Thiên Chúa cứu độ ta. 


Mọi người: Allêluia. 


2. Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả, 
là Đại Vương trôi vượt chư thần. 


Mọi người: Allêlu1a. 
hay: Thánh vịnh allêluia C 1 Tv 94 


X./ 1. Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, 
tung hô Người là Thiên Chúa cứu độ ta. 
DI  Allêluia, allêluia. 


2.3.4. D 


72 


MÙA THƯỜNG NIÊN — MẪU LÊ V 


Đối ca Dâng Lễ 


Xin cho mắt con sáng ngời, lạy Chúa. 


Tv 12 
1.2.3.4. 


Đối ca Hiệp Lễ 
Hãy dâng lên Thiên Chúa chúng ta lời ca tụng đẹp lòng Người. 


Thánh vịnh 146 
1.2.3.4. E 10. 


73 


MÙA THƯỜNG NIÊN 


Mẫu Lễ VI 


Đối ca Nhập Lễ 
Lạy Chúa, xin ban bình an cho những ngày chúng con đang sống: 
vì ngoài Chúa là Thiên Chúa chúng con, 
không ai khác có thể bảo vệ chúng con. 
Thánh vịnh 121 
I.2.3.4.5.6.7.8. 9. 


Thánh vịnh đáp ca, Allêluia hay Thánh vịnh allêluia, như trong Mẫu Lễ II, hay Mẫu 
Lễ III ở trên, tr. 221LT / 65VN hay 226LT /68VN. 


Đối ca Dâng Lễ 

Lạy Chúa, xin thi ân giáng phúc cho những kẻ lòng ngay. 
Thánh vịnh 124 

1. 2.3.4. 


Đối ca Hiệp Lễ 
Xin giúp con, lạy Chúa, để con được cứu thoát. 


Thánh vịnh 118 
1,2,3. 5.0. 1.0.9. 10. 


74 


MÙA THƯỜNG NIÊN 


Mẫu Lễ VII 


Đối ca Nhập Lễ 


Chúa ngự trên cõi cao xanh, xin thương xót chúng con. 


Thánh vịnh 122 
12.345. 


Thánh vịnh đáp ca, Allêluia hay Thánh vịnh allêluia, như trong Mẫu Lễ IV, tr. 232LT 
/ 69, hay Mẫu LỄ V, tr. 238LT /71VN. 


Đối ca Dâng Lễ 


Phúc thay những người kính sợ Chúa. 


Thánh vịnh 127 
1.2.3.4. 


Đối ca Hiệp Lễ 
Chúa đã ban giới răn, lạy Chúa, đê chúng con tuân giữ ân cân. 


Thánh vịnh 118 
1.2.3.4. 5.6.7. 8.9. 10: 


75 


MÙA THƯỜNG NIÊN 


Mẫu Lễ VIII 


Đối ca Nhập Lễ 


Nguyện danh Chúa được chúc tụng đến muôn muôn đời. 


Thánh vịnh 112 
|, 1:56 $ 


Thánh vịnh đáp ca E 4  Tv 105 
X./ _ |. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, 
D/ Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 


KO 4, 9,0. CET 


Allêluia Tv 144 
Ca viên: Allêluia, allêluia, allêluia. 
Mọi người lặp lại: Allêluia, allêluia, allêlu1a. 


X./ _ 1. Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, 
con nguyện tán dương Chúa, 
và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời. 


Mọi người: Allêlu1a. 


2. Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa 
và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời. 


Mọi người: Allêlu1a. 
hay: Thánh vịnh allêluia C 1 Tv 144 


X./ _ 1. Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, 

con nguyện tán dương Chúa 

và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời. 
DI  Allêluia, allêluia. 

2.3.4.5.6.7.8.9.10 


76 


MÙA THƯỜNG NIÊN — MẪU LẺ VM 


Đối ca Dâng Lễ 

Danh Chúa đáng ca ngợi, từ rạng đông tới lúc chiều tà! 
Thánh vịnh 112 

1.2.3.4. 


Hiệp Lễ 
Thánh vịnh 33 Benedicam Dominum (Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa) với câu đáp 
Gustate (Hãy nghiệm xem), tr. 454LT, hay các bài hát khác, tr. 462LT [Alii cantus ad 
communionem, không dịch trong bản tiếng Việt]. 


X./ 1. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, 
câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. 


DI ` Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy: 
hạnh phúc thay kẻ ân náu bên Người! 


ee E EE 


7 


PHẢN RIÊNG 
CÁC THÁNH 


Ngày 2 tháng 2 
Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh 
LỄ kính 


Làm phép nến 

Khi đốt nến, hát Đối Ca sau đây: 

Đây Chúa chúng ta đến với quyên năng, 

để soi sáng mắt các tôi tớ Người, Allêluia. 

Rước nến 

Phó tế hay Chủ tế đọc: 

Chúng ta hãy tiến bước trong bình an. 
Mọi người thưa: 


Nhân danh Chúa Kitô. Amen. 


Đối Ca I 
Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, 
Là vinh quang của Ítraen dân Người. 

Bài ca của ông Simêon 
[Bản dịch CGKPV] 
X./ 1. Muôn lay Chúa, giờ đây 

theo lời Ngài đã hứa, 
xin để tôi tớ này được an bình ra đi. 


DI Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, 
Là vinh quang của Ítraen dân Người. 


2. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ. 
3. Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. 


SU 


2 THÁNG 2 — DÂNG CHÚA TRONG ĐÈN THÁNH 


Đối Ca II 


Họ dâng cho Chúa một đôi chim gáy, hay một cặp bồ câu non. 


Thánh vịnh 23 
I.2.3.4.5.6.7.8.9. 10. 
Hay tuỳ nghi hát Thánh vịnh đáp ca Quam dilecta (Cung điện Ngài xiết bao khả ái), 
như trong lễ Thánh Gia, tr. 7ILT /7VN. 
Thánh vịnh đáp ca DIb Tv 83 


X./ 1. Cung điện Ngài xiết bao khả ái, lay Chúa thiên binh, 
Hồn con đây khát khao mòn mỏi. 
DI Mong được vào tiền đình nhà Chúa. 


20) 0) si Ð đe Ôn đc 


Thánh Lễ 
Đang khi rước vào nhà thờ, hát: 
Đối ca Nhập Lễ 
Lạy Thiên Chúa, trong đền thánh Chúa, 
chúng con nhớ lại tình thương của Ngài. 
Thánh vịnh 47 
1.2.3.4.5.6.7. 8.9. 10. 11. 12. 


Bỏ kinh Xin Chúa thương xót chúng con, và hát Thánh thi Vinh danh Thiên Chúa trên 
các tâng trời. 

Thánh vịnh đáp ca, như trong lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, tr. 324LT / 103VN. 
Allêluia Tv 86 

Ca viên: Allêluia, allêluia, allêluia. 

Mọi người lặp lại: Allêluia, allêluia, allêluia. 


X./ 1. Thành Xion được lập trên núi thánh. 


6l 


2 THÁNG 2 — DÂNG CHÚA TRONG ĐÈN THÁNH 


Chúa yêu chuộng cửa thành 


hơn mọi nhà của dòng họ Gia-cóp. 


Mọi người: Allêluia. 


2. Chúa ghi vào sô bộ các dân: 
"Kẻ này người nọ đêu sinh ra tại đó." 


Mọi người: Allêlu1a. 


hay: Thánh vịnh allêluia E 2 d Tv 86 


X./ 


Ð./ 


X./ 


Ð./ 


1. Thành Xion được lập trên núi thánh. 
Chúa yêu chuộng cửa thành 
hơn mọi nhà của dòng họ Gia-cóp. 


Allêluia. 
2.3.4.5.6. 


Đối ca Dâng Lễ 

Nét duyên tươi thắm nở môi ngài, 

nên ngài được Thiên Chúa ban phúc lành mãi mãi. 
Thánh vịnh 44 

|; 23/5 


Đối ca Hiệp Lễ 
Ông Simêon được Thánh Thân cho biết, 
ông sẽ không chết trước khi được thấy Chúa. 
Bài ca của ông Simêon 
1. Muôn lạy Chúa, giờ đây 
theo lời Ngài đã hứa, 
xin để tôi tớ này được an bình ra đi. 


Ông Simêon được Thánh Thân cho biết, 
ông sẽ không chết trước khi được thấy Chúa. 


2. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ. 


82 


2 THÁNG 2 — DÂNG CHÚA TRONG ĐÈN THÁNH 


3. Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. 
Đó là ánh sáng sot đường cho dân ngoại, 
Là vinh quang của Ítraen dân Người. 


Rồi nếu cần, có thể hát Tv 33, hay các bài hát khác, tr. 462LT [Alii cantus ad 
communionem, không dịch trong bản tiếng Việt]. 


83 


Ngày 19 tháng 3 
Thánh Giuse, bạn trắm näm 
Đức Trinh Nữ Maria 


LỄ trọng 


Đối ca Nhập Lễ 
Này ông Giuse, là con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, 
vì người con bà cuu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thân. 
(Mùa P.S. thêm Allêluia.) 
Thánh vịnh 91 
I.2.3.4.5.6.7. 8. 


Thánh vịnh đáp ca, Allêluia hay Thánh vịnh allêluia, như trong lễ Thánh Gia, tr. 71LT 
/7VN. 


Đối ca Dâng Lễ 
Đức Giêsu trở vê Nadarét cùng với cha mẹ, và hăng vâng phục các ngài. 


(Mùa P.S. thêm A llêluia.) 


Thánh vịnh 1 
1.2.3.4. 


Đối ca Hiệp Lễ 

Đây là tôi tớ trung thành và khôn ngoan 

Chúa đã đặt lên coi sóc gia đình mình. (Mùa P.S. thêm Allêlu1a.) 
Thánh vịnh 20 

1,2,5. 1,5,0: /uÐ, 


84 


Ngày 25 tháng 3 
Lễ Truyền Tin 


LỄ trọng 


Đối ca Nhập Lễ 

Thiên thần Chúa truyền tin cho bà Maria, 

và bà thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. (Mùa P.S. thêm Allêluia.) 
Thánh vịnh 45 


1.2.3.4. 5.6.7.8.9. 10. 


Thánh vịnh đáp ca, Allêluia hay Thánh vịnh Allêluia, như trong lễ trọng Đức Maria 
Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày 8 tháng 12, tr. 324LT/ 103VN. 


Đối ca Dâng Lễ 

Kính mừng Maria, đầy ơn phúc: Chúa ở cùng bà, 

bà có phúc hơn mọi người phụ nữ. (Mùa P.S. thêm Allêluia.) 
Thánh vịnh 84 

1.2.3.4. 


Đối ca Hiệp Lễ 
Này tôi là nữ tỳ của Chúa: 
xin Chúa làm cho tôi theo lời sứ thần truyền. (Mùa P.S. thêm Allêluia.) 


Thánh vịnh 95 
1.2.3.4. 5.6.7. 09, 10. 


85 


Ngày 24 tháng 6 
Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả 


LỄ trọng 


Đối ca Nhập Lễ 
Chúa đã gọi tôi từ trong lòng mẹ, 


Khi tôi còn trong lòng mẹ, Người đã nhớ đến tên tôi. 


Thánh vịnh 91 
1.2.3.4. 5.6.7. 8.9. 


Thánh vinh đáp ca E 5 Tv 70 


X./ 1. Con hy vọng nơi Ngài, lay Chúa, 
DI ` Xin đừng để con phải tủi nhục muôn đời. 


E E 10. 


Allêluia Tv 24 
Ca viên: Allêluia, allêluia, allêlu1a. 
Mọi người lặp lại: Allêluia, allêluia, allêlu1a. 


X./ 1. Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa. 
Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài, 
xin đừng để con tủi nhục. 


Mọi người: Allêluia. 
2. Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, 
lôi đi của Ngài, xIn chỉ bảo con. 

Mọi người: Allêlu1a. 

hay: Thánh vịnh allêluia C 4 Tv 24 

X./ 1. Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa. 


DJ Allêlula. 


86 


X./ 


Ð./ 


X./ 
Ð./ 


X./ 
Ð./ 


24 THÁNG 6 - SINH NHẬT GIOAN TÂY GIÁ 


Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài, 
xin đừng để con tủi nhục. 
Allêluia. 


2. Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, 
Allêluia. 


Lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. 
Allêluia. 
3:4.5.6.7.99,.10; 


Đối ca Dâng Lễ 
Hài nhi mới sinh ra cho chúng ta thì cao trọng hơn ngôn sứ: 
Vì chính Đắng Cứu Thế đã nói về Người: 
Giữa những người được phụ nữ sinh ra 
Chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tây Giả. 
Thánh vịnh 64 
1.2.3.4. 


Đối ca Dâng Lễ 
Hài nhi hỡi, con sẽ được gọi là ngôn sứ của Đâng Tôi Cao: 


Con sẽ đi trước Chúa để dọn lối cho Người. 


Bài ca của ông Dacaria 


X./ 1. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen 
đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. 

DI Hài nhi hỡi. 
2.3.4.5.6.7.8.9.10. 11. 


87 


Ngày 29 tháng 6 
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô 
Tông Đồ 
LỄ trọng 


Đối ca Dâng Lễ 

Thiên Chúa đã sai thiên sứ Người đến giải thoát tôi khỏi tay Hêrôđê, allêluia. 
Thánh vịnh 18 

1; 2„ 1298.520, 


Thánh vịnh đáp ca C 3 g Tv 44 và 116 
X./ 1. Ngài sẽ đặt họ làm vương bá 
DI Trên khắp cõi trần gian. 
X./ 2. Con cái ngài sẽ nối dòng tiên tô. 
DI Trên khắp cõi trần gian. 
3. Danh tiếng ngài sẽ được ghi nhớ, 
Qua ngàn muôn thé hệ. 
4. Vì thế các dân sẽ ca tụng ngài 
đến muôn đời muôn kiếp. 
5. Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, 
ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người! 
6. Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, 
lòng thành tín của Người bền vững muôn năm. 


Allêluia Tv 125 
Ca viên: Allêluia, allêluia, allêlu1a. 
Mọi người lặp lại: Allêluia, allêluia, allêlu1a. 


X./ 1. Khi Chúa dẫn tù nhân Xion trở về, 
ta tưởng mình như giữa giấc mơ. 


Mọi người: Allêluia. 


88 


29 THÁNG 6 — THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ 


2. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, 
rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. 


Mọi người: Allêluia. 
hay: Thánh vịnh allêluia C 4 Tv 125 


X./ 1. Khi Chúa dẫn tù nhân Xion trở về, 
DI Allêlula. 

X./ ta tưởng mình như giữa giấc mơ. 

DI Allêlula. 


2.3.4.5.6.7. 8. 


Đối ca Dâng Lễ 
Ngài sẽ đặt họ làm vương bá trên khắp cõi trần gian: 


Danh tiếng Ngài sẽ được ghi nhớ, lạy Chúa. 


Thánh vịnh 44 
1.2.3.4. 


Đối ca Hiệp Lễ 
Anh là Phêrô, nghĩa là Đá: 
Trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh Thây. 


Thánh Thi Ep 1, 3-10 
[Bản dịch CGKPYV] 


X./ 1. Chúc tụng Thiên Chúa 
là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 
Trong Đức Kitô, 
từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc 
cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. 
DI Anh là Phêrô. 
2.3.4.5.6.7.8.9. 


89 


Ngày 6 tháng 8 
Chúa Hiën Dung 
LỄ kính 


Đối ca Nhập Lễ 
Đức Giêsu đưa các môn đệ lên núi, 
và Người biến hình trước mặt các ông. 
Thánh vịnh 83 
I.2.3.4.5.6. 7. 8. 


Thánh vịnh dap ca C23 Tv 20 


X./ 1. Vinh quang Người chói ngời rực rỡ. 

DI Trong ơn cứu độ của Ngài. 

X./ "2 Lạy Chúa, uy lực Ngài làm cho vua vui sướng, 
Và hoan lạc vì ơn cứu độ của Ngài. 

DI Trong ơn cứu độ của Ngài. 


3.4.5.6.7. 8. 


Allêluia Tv 96 

Ca viên: Allêluia, allêluia, allêlu1a. 

Mọi người lặp lại: Allêluia, allêluia, allêlu1a. 

X./ 1. Chúa là Vua hiển trị, 
hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên, 
vui đi nào, ngàn muôn hải đảo! 

Mọi người: Allêlu1a. 

X./ 2. Trời xanh tuyên bố Người là Đắng chính trực, 
hết mọi dân được thấy vinh quang Người. 


Mọi người: Allêlu1a. 


90 


6 THÁNG 8 — CHÚA HIEN DUNG 


hay: Thánh vịnh allêluia E 2 d Tv 96 


X./ 1. Chúa là Vua hiển trị, 
hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên, 
vui đi nào, ngàn muôn hải đảo! 
DI  Allêluia, allêlula. 
2.3.4.5.6.7.8. 9.10. 


Đối ca Dâng Lễ 

Chúng con xin dựng ở đây ba cái lèu: 

Một cho Thầy, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia. 
Thánh vịnh 132 

1.2.3.4. 


Đối ca Hiệp Lễ 
Cảnh tượng anh em đã chứng kiến, anh em đừng nói cho ai biết, 
cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy. 

Thánh vịnh 44 
I.2.3.4.5.6.7. 8. 


9] 


Ngày 15 tháng 8 
Đức Maria Lên Trời 


LỄ trọng 


Đối ca Nhập Lễ 
Đức Maria được rước lên trời: 
Các thiên thần vui mừng hoan hỷ 


Dâng lời ngợi khen chúc tụng Chúa. 


Thánh vịnh 97 
1,2.3.'5.0./:0.0. 10. 11. 


Thánh vịnh đáp ca E5 trích sách Diễm Ca 


X./ 


1. Đến đây nào, người yêu tôi ơi, 
từ núi Libăng nàng hãy đến. 


DI Hãy đến, hãy đến lãnh nhận triều thiên. 

X./ 2, Kia ai đang tién lên từ sa mạc, tựa hồ những cột mây, 
thơm ngát mùi nhũ hương mộc dược? 

DI Hãy đến, hãy đến lãnh nhận triều thiên. 
3.4.5.6.7. 8.9. 10. 

Allêluia Tv 44 


Ca viên: Allêluia, allêluia, allêluia. 


Mọi người lặp lại: Allêluia, allêluia, allêluia. 


X./ 


1. Lòng trào dâng những lời cåm tú, 
miệng ngâm thơ mừng chúc thánh quân, 
lưỡi tôi ví tựa tay người phóng bút. 


Mọi người: Allêluia. 


92 


15 THÁNG 8 — ĐỨC MARIA LÊN TRỜI 


X./ _ 2. Hàng cung nữ, có những vì công chúa, 
bên hữu ngài, hoàng hậu sánh vai, 
trang điểm vàng Ôphia lộng lẫy. 


Mọi người: Allêluia. 
hay: Thánh vịnh allêluia Tv 44 


X./ 1. Lòng trào dâng những lời cẩm tú, 
miệng ngâm thơ mừng chúc thánh quân. 


Mọi người: Allêluia, allêluia 
X./ "2 Bên hữu ngài, hoàng hậu sánh vai, 
bận đồ trang điểm vàng ròng lộng lẫy. 


Mọi người: Allêluia, allêluia, allêlu1a. 


3.4. 5.6.7.8. 


Đối ca Dâng Lễ 
Nhờ Mẹ cửa thiên đàng mở ra cho chúng con, 


Và hôm nay cùng các thiên thần Mẹ vinh phúc khải hoàn. 


Thánh vịnh 95 
1.2.3.4. 


hay tuỳ nghi hát Đối ca Dâng lễ Kính Mừng Maria như trong lễ trọng Truyền Tin, tr. 
212LT/ SON, 


Đối ca Hiệp Lễ 
Muôn thế hệ sẽ khen tôi diễm phúc, 


Vị Đắng toàn năng đã làm cho tôi những điều trọng đại, allêlu1a. 


Bài ca của Đức Maria [Bản dịch CGKPV] 


X./ 1. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, 
thần trí tôi hớn hở vui mừng 
vì Thiên Chúa, Đắng cứu độ tôi. 


93 


Di 


15 THÁNG 8 — ĐỨC MARIA LÊN TRỜI 


Muôn thế hệ. 

2. Phận nữ tỳ hèn mọn, 

Người đoái thương nhìn tới; 

từ nay, hết mọi đời 

sẽ khen tôi diễm phúc. 

3. Đắng Toàn Năng đã làm cho tôi 
biết bao điều cao cả, 

Danh Người thật chí thánh chí tôn ! 

4. Đời nọ tới đời kia, 

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. 
5. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, 
đẹp tan phường lòng trí kiêu căng. 


6. Chúa hạ bệ những ai quyền thé, 
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. 
7. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đây dư, 
người giàu có, lại đuổi về tay trăng. 

8. Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người, 
như đã hứa cùng cha ông chúng ta, 

9. vì Người nhớ lại lòng thương xót 
dành cho tô phụ Ápraham 

và cho con cháu đến muôn đời. 


94 


Ngày 8 tháng 9 
Sinh Nhật Đức Maria 
LỄ kính 


Đối ca Nhập Lễ 
Lạy Trinh Nữ Maria, giữa các người phụ nữ, 


Không có ai chào đời giống như Mẹ. 


Thánh vịnh 45 
l2; 5.6.7. 8.9. 10. 


Thánh vịnh đáp ca, Allêluia hay Thánh vịnh allêluia, giống như trong lễ trọng Đức 
Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, tr. 324LT / 103VN. 


Đối ca Dâng Lễ Kính Mừng Maria, như trong lễ trọng Truyền Tin, tr. 272LT / 85VN. 


Đối ca Hiệp Lễ 
Lạy Trinh Nữ Maria, Mẹ có phúc 
Vì đã sinh ra Đắng tạo dựng muôn loài. (Mùa P.S. thêm Allêluia.) 


Bài ca của Đức Maria 
[Bản dịch CGKPV] 

X./ 1. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, 

thần trí tôi hớn hở vui mừng 

vì Thiên Chúa, Đắng cứu độ tôi. 
Di Lạy Trinh Nữ Maria, Mẹ có phúc. 

2. Phận nữ tỳ hèn mọn, 

Người đoái thương nhìn tới; 

từ nay, hết mọi đời 

sẽ khen tôi diễm phúc. 


95 


8 THÁNG 9 — SINH NHẬT ĐỨC MARIA 


3. Đẳng Toàn Năng đã làm cho tôi 

biết bao điều cao cả, 

Danh Người thật chí thánh chí tôn ! 

4. Đời nọ tới đời kia, 

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. 
5. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, 

đẹp tan phường lòng trí kiêu căng. 


6. Chúa hạ bệ những ai quyền thé, 
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. 
7. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đây dư, 
người giàu có, lại đuổi về tay trăng. 

8. Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người, 
như đã hứa cùng cha ông chúng ta, 

9. vì Người nhớ lại lòng thương xót 
dành cho tô phụ Ápraham 

và cho con cháu đến muôn đời. 


96 


Ngày 14 tháng 9 
Suy tôn Thánh Giá 
LỄ kính 


Đối ca Nhập Lễ Nos autem gloriari (Chúng ta phải hãnh diện về Thập Giá), như trong 
lễ Tiệc Ly Thứ 5 Tuần Thánh, tr. 129LT /30VN. 


Thánh vịnh đáp ca D 1b Tv 23 


X./ 1. Đức Vua vinh hiên đó là ai? 
là Đức Chúa mạnh mẽ oai hùng: 


DI Đức Chúa oai hùng khi xuất trận. 
2.3.4.5.6.7.8.9. 


Allêluia Tv 96 
Ca viên: Allêluia, allêluia, allêlu1a. 
Mọi người lặp lại: Allêluia, allêluia, allêlu1a. 
X./ 1. Chúa là Vua hiên trị, 
hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên, 
vui đi nào, ngàn muôn hải đảo! 
Mọi người: Allêlu1a. 
2. Ánh chớp của Người soi sáng thế gian, 
địa cầu trông thấy mà run sợ. 


Mọi người: Allêluia. 
hay: Thánh vịnh allêluia C 1 Tv 96 


X./ 1. Chúa là Vua hiển trị, 
hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên, 
vui đi nào, ngàn muôn hải đảo! 
DI  Allêluia, allêluia. 
2.3.4.5.6.7.8.9. 10. 


97 


14 THÁNG 9 — SUY TÔN THÁNH GIÁ 


Đối ca Dâng Lễ 
Danh Thánh Chúa được tôn vinh trên Thập Giá: 
Mọi loài trên trời dưới đất suy tôn Người. 
Thánh vịnh 1 
1.2.3.4. 


Đối ca Hiệp Lễ 
Vì dấu Thánh Giá, lạy Thiên Chúa chúng con, 
xin cứu chúng con khỏi kẻ thù. 

Thánh vịnh 2 
1.2.3.4.5.6.7. 8. 


98 


Ngày 29 tháng 9 
Các Tổng Lãnh Thiên Thần 
Micaen, Gáprien, Raphaen 
LỄ kính 


Đối ca Nhập Lễ 
Chúc tụng Chúa đi, mọi sứ thần của Chúa: 


Hãy mừng rỡ hân hoan cảm tạ Người. 


Thánh vịnh 137 
e E 8.9. 


Thánh vịnh dap ca E5 * Tv 148 


X./ 1. Ca tụng Chúa đi, tự cõi trời thăm thắm, 
ca tụng Người, trên chốn cao xanh. 


DI Mọi sứ thần của Chúa hãy ca tụng Người. 


X./ 2, Ca tụng Chúa đi, mọi sứ thần của Chúa, 
ca tụng Người, hỡi toàn thê thiên binh! 


DI Mọi sứ thần của Chúa hãy ca tụng Người 
2.3.4. 5.6.7.8.9. 10. 


Allêluia Tv 102 
Ca viên: Allêluia, allêluia, allêluia. 
Mọi người lặp lại: Allêluia, allêluia, allêluia. 


X./ 1. Chúc tụng Chúa đi, hòn tôi hỡi, 
toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh! 


Mọi người: Allêlu1a. 


99 


29 THÁNG 9 — CÁC TỎNG LÃNH THIÊN THÂN 


2. Chúc tụng Chúa đi, hỡi muôn vì thiên sứ, 
bậc anh hùng dũng mạnh thực hiện lời Người, 
luôn sẵn sàng phụng lệnh. 


Mọi người: Allêluia. 

hay: Thánh vịnh allêlua C 4 Tv 102 

Ca viên: 1. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, 

Mọi người: Allêlu1a. 

Ca viên: Toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh! 
Mọi người: Allêlu1a. 


2. Chúc tụng Chúa đi, hỡi muôn vì thiên sứ, 
bậc anh hùng dũng mạnh thực hiện lời Người, 
luôn sẵn sàng phụng lệnh. 


Mọi người: Allêluia. 


3.4. 5.6.7. 8.9. 


Đối ca Dâng Lễ 
Thiên sứ đứng cạnh bản thờ, tay cầm bình hương bằng vàng. 

Thánh vịnh 140 
1.2.3.4. 


Đối ca Hiệp Lễ 
Mọi thiên sứ của Chúa, hãy ca tụng Chúa tự trời cao. 


Thánh vịnh 134 
I.2.3.4.5.6.7. 8.9. 10. 


100 


Ngày 1 tháng 11 
Các Thánh Nam Nữ 
LỄ trọng 


Đối ca Nhập Lễ 
Hết thảy các thánh của Chúa, hãy yêu mến Chúa: 
Vì Người đòi hỏi lòng thành tín. 
Tv 30 
1.2.3.4.5.6.7.8.9. 10. 


Thánh vịnh đáp ca C 3 g Tv 150 


X./ 1. Hãy ca tụng Chúa nơi các Thánh của Người: 

Ca tụng Người nơi các thiên binh của Người. 
DI Hãy ca tụng Thiên Chúa nơi các Thánh của Người. 
X./ 2. Hãy ca tụng Chúa vì công trình hùng vĩ, 

ca tụng Người lẫm liệt uy phong. 


3.4.5. 


Allêluia Tv 32 
Ca viên: Allêluia, allêluia, allêluia. 
Mọi người lặp lại: Allêluia, allêluia, allêluia. 


X./ 1. Người công chính hãy reo hò mừng Chúa, 
kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen. 


Mọi người: Allêluia. 


2. Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm Chúa Té, 
hạnh phúc thay dân nào Người chọn làm gia nghiệp. 


Mọi người: Allêluia. 


101 


1 THÁNG 11 — CÁC THÁNH NAM NỮ 


hay: Thánh vịnh allêluia C 4 Tv 32 

X./ 1. Người công chính hãy reo hò mừng Chúa, 
DJ  Allêlula. 

X./ Kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen. 

DJ  Allêlula. 

X./ 2.Tạơn CHÚA, gieo vạn tiếng đàn cầm, 
DJ  Allêlula. 

X./ Kinh mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt. 
DJ  Allêlula. 


3.4.5.6.7.68.9. 10. 


Đối ca Dâng Lễ 
Ta sẽ cho các Thánh của Ta được lưu danh muôn đời; 


Họ sẽ hưởng niêm vui và hoan lạc ngàn thu. 


Thánh vịnh 5 
1.2.3.4. 


Đối ca Hiệp Lễ 
Phúc thay ai xây dựng hoà bình, 
phúc thay ai có tâm hôn trong sạch: 
Vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 

Thánh vịnh 125 
1.2.3.4. 5.6.7.8. 


102 


Ngày 8 tháng 12 
Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội 


LỄ trọng 


Đối ca Nhập Lễ 


Ôi Maria, Mẹ tuyệt mỹ, không hề vương mắc tội nguyên. 


X./ 


Di 
X./ 


Bài ca của Isaia 
[Bản dịch CGKPV] 
1. Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, 
nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao! 
Ôi Maria, Mẹ tuyệt mỹ... 


2. Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, 
choàng cho tôi đức chính trực công minh, 


3. Như chú rễ chỉnh tè khăn áo, 
tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang. 


4. Như đất đai làm đâm chòi nấy lộc, 

như vườn tược cho nở hạt sinh mầm, 

Đức Chúa là Chúa Thượng cũng sẽ làm trô hoa công chính, 

làm trồi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân. 

5. Vì lòng mến Xi-on, tôi sẽ không nín lặng, 

vì lòng mén Giê-ru-sa-lem, tôi nghỉ yên sao đành, 

6. tới ngày đức công chính xuất hiện tựa hừng đông, 

ơn cứu độ của thành rực lên như ngọn đuốc. 

7. Rồi muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng đức công chính của ngươi, 
mọi dë vương sẽ được ngắm nhìn vinh quang ngươi tỏ rạng. 

8. Người ta sẽ gọi ngươi bằng tên mới, 

chính là tên miệng Đức Chúa đặt cho. 

9. Ngươi sẽ là ngọc miện huy hoàng trong lòng bàn tay Đức Chúa, 
sẽ là mũ triều thiên vương giả Thiên Chúa ngươi cầm ở tay. 


103 


8 THÁNG 12 — ĐỨC MARIA VÔ NHIÊM NGUYÊN TÔI 


Thánh vịnh dap ca C 2 a Tv 44 


X./ 1. Lòng trào dâng những lời cẩm tú, 
DI Miệng ngâm thơ mừng chúc thánh quân. 

2. Nét duyên tươi thắm nở môi ngài, 

nên ngài được Thiên Chúa ban phúc lành mãi mãi. 
DI Miệng ngâm thơ mừng chúc thánh quân. 


3.4.5.6.7.68.9. 10. 


Allêluia trích sách Diễm Ca 


Ca viên: Allêluia, allêluia, allêlu1a. 
Mọi người lặp lại: Allêluia, allêluia, allêlu1a. 


X./ 1. Này bạn tình tôi ơi, bạn tình tôi ơi, 
nàng xinh đẹp tuyệt trần: mắt nàng như mắt bồ câu. 


Mọi người: Allêluia. 
2. Nàng là vườn khép kín, em tôi, hôn thê của tôi ơi, 
Nàng là mạch suối niêm phong. 

Mọi người: Allêlu1a. 

hay: Thánh vịnh allêluia E 2 d Trích sách Diễm Ca 


X./ 1. Này bạn tình tôi ơi, bạn tình tôi ơi, 
nàng xinh đẹp tuyệt trần: mắt nàng như mắt bò câu. 


DI  Allêluia, allêluia. 
2.3.4.5.6.7.8.09. 10. 


Đối ca Dâng Lễ 
Đắng Tối Cao đã thánh hoá đền thờ của Người. 
Thánh vịnh 45 


1;2.3;4. 


Hoặc tuỳ nghi hát Đối ca Dâng Lễ Kính Mừng Maria, như trong lễ trọng Truyền Tin, 
tr. 272LT / 85VN. 


104 


X./ 


Ð./ 


8 THÁNG 12 — ĐỨC MARIA VÔ NHIÊM NGUYÊN TÔI 


Đối ca Hiệp Lễ 


Muôn đời sẽ ca ngợi vĩnh quang Mẹ, lay Trinh Nữ Maria. 


Bài ca của Đức Maria 
[Bản dịch CGKPV] 
1. Linh hỗn tôi ngợi khen Đức Chúa, 
thần trí tôi hớn hở vui mừng 
vì Thiên Chúa, Đắng cứu độ tôi. 
Muôn đời sẽ ca ngợi... 
2. Phận nữ tỳ hèn mọn, 
Người đoái thương nhìn tới; 
từ nay, hết mọi đời 
sẽ khen tôi diễm phúc. 
3. Đắng Toàn Năng đã làm cho tôi 
biết bao điều cao cả, 
Danh Người thật chí thánh chí tôn ! 
4. Đời nọ tới đời kia, 
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. 
5. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, 
đẹp tan phường lòng trí kiêu căng. 


6. Chúa hạ bệ những ai quyền thé, 
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. 
7. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đây dư, 
người giàu có, lại đuôi về tay trắng. 

8. Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người, 
như đã hứa cùng cha ông chúng ta, 

9. vì Người nhớ lại lòng thương xót 
dành cho tô phụ Ápraham 

và cho con cháu đến muôn đời. 


105 


PHẢN CHUNG 


Trong các Mẫu Lễ tiếp theo, mỗi phần của Thánh Lễ (Đối ca Nhập Lễ, Dâng Lễ, 
Hiệp Lễ, Thánh vịnh đáp ca, v.v...) có thể có hai hay ba bài hát được đề nghị để 
tuỳ nghi chọn một bài, nhưng phải giữ luật chữ đỏ chung cho các Thánh vịnh 
đáp ca hay Thánh vịnh allêluia trong các mùa khác nhau. 

Mùa Phục Sinh, hát Allêluia cuối các Đối Ca, theo các mẫu ở tr. 439LT [Alleluia 
in ñne antiphonarum, không dịch trong bản tiếng Việt]. 


106 


PHẢN CHUNG 


Phần Chung lễ Cung Hiến Thánh Đường 
Phần Chung lễ Đức Trinh Nữ Maria 
Phần Chung lễ Các Thánh Tông Đồ 
Phần Chung lễ Các Thánh Tử Đạo 

Phần Chung lễ Các Thánh Nam 

Phần Chung lễ Các Thánh Nữ 


107 


tr. 331LT / 108VN 
tr. 336LT / 110VN 
tr. 339LT / 112VN 
tr. 343LT / 114VN 
tr. 355LT/117VN 
tr. 367LT/120VN 


Phân Chung 
Cung Hiến Thánh Đường 


Đối ca Nhập Lễ 
Con sẽ bước vào nhà Chúa, lạy Chúa: 


Và con sẽ phụng thờ trong Dën Thánh Chúa. (Mùa P.S. thêm Allêluia.) 


Thánh vịnh 5 
|š 555 2w 06c 0o Đụ 


Thánh vịnh đáp ca như trong lễ Thánh Gia, tr. 7ILT /7VN. 


Allêluia Tv 121 
Ca viên: Allêluia, allêluia, allêlu1a. 
Mọi người lặp lại: Allêluia, allêluia, allêlu1a. 


X./ 1. Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: 
Ta cùng trầy lên đền thánh Chúa! 


Mọi người: Allêluia. 
2. Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi, 
cửa nội thành, ta đã dừng chân. 
Mọi người: Allêluia. 
hay: Thánh vịnh allêluia C 1 Tv 121 


X./ 1. Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: 
"Ta cùng trây lên đền thánh Chúa!" 


DI  Allêluia, allêluia. 
vua 00920, 1v 8.9. 


108 


PHẢN CHUNG — CUNG HIEN THÁNH ĐƯỜNG 


Đối ca Dâng Lễ 


Nhà của Chúa được đặt vững trên nền đá kiên có. (Mùa P.S. thêm Allêluia.) 


Thánh vịnh 137 
1.2.3.4. 


Đối ca Hiệp Lễ 
Nhà Ta được gọi là nhà cầu nguyện. (Mùa P.S. thêm Allêluia.) 


Thánh vịnh 147 
UE e ty 8.9. 


109 


Phần Chung 
Đức Trinh Nữ Maria 


Đối ca Nhập Lễ 
Lạy Mẹ Rất Thánh và là Trinh Nữ vẹn tuyền, Nữ Vương vinh hiển của thế giới, 
xin chuyên cầu cho chúng con trước toà Chúa. (Mùa P.S. thêm Allêluia.) 
Thánh vịnh 45 
I.2.3.4.5.6.7.8.9. 10. 


Thánh vịnh đáp ca, Allêluia hay Thánh vịnh allêluia, như trong lễ trọng Đức Maria Vô 
Nhiễm Nguyên Tội, tr. 324LT / 103VN. 


Đối ca Dâng Lễ, Kính Mừng Maria, như trong lễ trọng Truyền Tin, tr. 272LT / 85VN. 


Đối ca Hiệp Lễ, Lạy Trinh Nữ Maria, Mẹ có phúc, như trong lễ kính Sinh Nhật Đức 
Me, tr. 303LT / 95VN. 


Đối ca Hiệp Lễ II 
Linh hồn tôi ngợi khen danh thánh Chúa. 


Bài ca của Đức Maria 
[Bản dịch CGKPV] 

X./ 1. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, 

thần trí tôi hớn hở vui mừng 

vì Thiên Chúa, Đắng cứu độ tôi. 
Di Lạy Trinh Nữ Maria, Mẹ có phúc. 

2. Phận nữ tỳ hèn mọn, 

Người đoái thương nhìn tới; 

từ nay, hết mọi đời 

sẽ khen tôi diễm phúc. 

3. Đắng Toàn Năng đã làm cho tôi 


110 


PHÂN CHUNG —ĐỨC MẸ 


biết bao điều cao cả, 

Danh Người thật chí thánh chí tôn ! 

4. Đời nọ tới đời kia, 

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. 
5. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, 
đẹp tan phường lòng trí kiêu căng. 

6. Chúa hạ bệ những ai quyên thé, 
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. 
7. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đây dư, 
người giàu có, lại đuổi về tay trăng. 

8. Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người, 
như đã hứa cùng cha ông chúng ta, 

9. vì Người nhớ lại lòng thương xót 
dành cho tô phụ Ápraham 

và cho con cháu đến muôn đời. 


III 


Phần Chung 
Các Thánh Tông Đồ 


Đối ca Nhập Lễ 
Tiêng các ngài đã vang dội khắp hoàn câu, 


Và lời các ngài loan xa đến tận chân trời góc biển. (Mùa P.S. thêm Allêluia.) 


Thánh vịnh 18 
là e E 


Thánh vịnh đáp ca, Allêluia, hay Thánh vịnh allêluia, như trong lễ trọng Thánh Phêrô 
và Phaolô Tông Đồ, tr. 283LT / 8§8VN. 


Đối ca Dâng Lễ 
Thần Khí Chúa ngự trên tôi, 


sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo. (Mùa P.S. thêm Allêlu1a.) 


Bài ca Khôn Ngoan 
[Bản dịch CGKPVỊ 


X./ 1. Những người công chính sẽ rực sáng 
như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy. 


DI Thần Khí Chúa. 


2. Họ sẽ xét xử muôn dân, và thống trị muôn nước. 
Và Đức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời. 

3. Những ai trông cậy vào Người, sẽ am tường sự thật; 
những ai trung thành, sẽ được Người yêu thương. 

4. Vì Người ban ân phúc 

và bình an cho những ai Người chọn. 


112 


PHẢN CHUNG — CÁC THÁNH TÔNG ĐỎ 


Đối ca Hiệp Lễ 
Chúa nói: Anh em là những người đã theo Thây, 
anh em sẽ được ngự trên tòa 
mà xét xử mười hai chi tộc Ítraen. (Mùa P.S. thêm Allêluia.) 
Thánh vịnh 138 
1.2.3.4.5.6.7. 8.9. 


113 


Phần Chung 
Các Thánh Tử Đạo 


Đối ca Nhập Lễ I 
Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. 


Họ đã giặt sạch áo mình trong máu Con Chiên. (Mùa P.S. thêm Allêluia.) 


Thánh vịnh 88 
UE d 5.0.17.58.9, 10. 


Đối ca Nhập Lễ II 
Muôn dân kê lại sự khôn ngoan của các Thánh, 
Và toàn thể Hội Thánh loan truyền lời ca ngợi các ngài. 
Thánh vịnh 32 
1.2.3.4.5.6.7. 8.9, 


Thánh vịnh đáp cal C2g Tv8 

X./ Triều thiên danh dự và vinh quang. 

DI Chúa đã đội cho Người, lay Chúa. 
| n3: 1,0: 1ó 8.9. 10. 


Thánh vịnh đáp call E4 Tv 32 


X./ _ Người công chính hãy reo hò mừng Chúa, 
DI Kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen. 


2.22: EE 


Allêluia Tv 67 
Ca viên: Allêluia, allêluia, allêluia. 


Mọi người lặp lại: Allêluia, allêluia, allêluia. 


114 


PHÂN CHUNG — CÁC THÁNH TỬ ĐẠO 


Ca viên: 1. Thiên Chúa đứng lên, địch thù Người tán loạn, 
kẻ ghét Người phải chạy trốn Thánh Nhan. 


Mọi người: Allêluia. 


Ca viên: 2. Còn những người công chính 
múa nhảy mừng vui trước mặt Chúa Trời, 
niêm hoan lạc trào dâng. 


Mọi người: Allêlu1a. 
hay: Thánh vịnh allêluia Tv 67 


Kë 1. Thiên Chúa đứng lên, địch thù Người tán loạn, 
kẻ ghét Người phải chạy trốn Thánh Nhan. 


Đ./ Alliêluia, allêlu1a. 
2.3.4.5.6.7.8.9.10. 


Thánh vịnh allêluia IE C 1 Tv 123 


X./ 1. Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta, 
nhà Ít-ra-en hãy nói lên rằng: 
Nếu mà Chúa chăng đỡ bênh ta, 
khi thiên hạ nhằm ta xông tới. 


Đ./ Alliêluia, allêlu1a. 
2.3.4.5.6. 7. 


Đối ca Dâng Lễ I 
Phúc thay những ai giặt sạch áo mình trong máu Con Chiên. 
Thánh vịnh 78 
1.2.3.4. 
Đối ca Dâng Lễ II 
Những người công chính xưng tụng danh Chúa, 


và những kẻ ngay lành ở với thánh nhan. 


115 


PHÂN CHUNG — CÁC THÁNH TỬ ĐẠO 


Thánh vịnh 118 
1.2.3.4. 


Đối ca Hiệp Lễ I 
Ai muốn đi theo Thây, thì hãy từ bỏ mình, 
vác thập giá mình mà theo Thây. (Mùa P.S. thêm Allêluia.) 
Thánh vịnh 33 
l2, 5.5.0 10g, 
Đối ca Hiệp Lễ II 
Người sẽ ở trong nhà của Chúa, sẽ nghỉ ngơi trên núi thánh của Chúa. 
Thánh vịnh 14 
1,2, 3.55. D, 


116 


Phần Chung 
Các Thánh Nam 


Đối ca Nhập Lễ I 
Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, 
lớn mạnh như hương bá Libăng. (Mùa P.S. thêm Allêluia.) 
Thánh vịnh 91 
I.2.3.4.5.6. 7. 


Đối ca Nhập Lễ II 
Người công chính tựa như cây nho trồng bên suối nước, 
Họ ngày đêm gắn bó với lề luật Chúa. 
Thánh vịnh 1 
Ëer E E 


Thánh vịnh đáp cal E * Tv 111 


1. Phúc thay người kính sợ Chúa. 
Hết lòng mến yêu giới luật của Người. 


2.3.4.5.6.7. 8. 


Thánh vịnh đáp calI E 1 Tv 131 


1. Xin cho các tư tế của Ngài mặc lấy đức công chính, 
Và các thánh của Ngài cất tiếng reo mừng. 


2.3.4.5.6.7.8.9. 10. 11. 


117 


PHẢN CHUNG — CÁC THÁNH NAM 


Các thánh Tiến Sĩ 
Thánh vịnh đáp ca M C 2 g (KEN 


X./ 1. Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa 
cho tất cả anh em. 
DI Và tán dương Ngài trong đại hội. 


2.2 2, E 


Allêluia Tv 36 
Ca viên: Allêluia, allêluia, allêluia. 
Mọi người lặp lại: Allêluia, allêluia, allêluia. 
X./ 1. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan, 
Lưỡi họ nói lời ngay chính. 
Mọi người: Allêlu1a. 
2. Họ ghi tạc luật Thiên Chúa trong lòng, 
Và bước đi trên đường chính nẻo ngay. 
Mọi người: Allêluia. 
hay: Thánh vịnh allêluia I D 1 b  Tv36 
X./ 1. Đừng phân bì với những kẻ båt lương, 
Chó ganh ti với những phường gian ác. 
DI  Allêluia, allêluia. 
2.3.4.5.6.7.8.9. 10. 


Thánh vịnh allêluialI C 1 'Tv 88 
X./ 1. Tỉnh thương của Chúa 
Đời đời con ca tụng. 
DI  Allêluia, allêlula. 
2.3.4.5.6.7.8.9. 10. 


118 


PHẢN CHUNG — CÁC THÁNH NAM 


Đối ca Dâng Lễ I 
Lạy Chúa, Chúa đã đội cho người triều thiên bảo ngọc. 
Thánh vịnh 20 
1.2.3.4. 


Đối ca Dâng Lễ II 
ngoài mùa Chay 
Nơi ở của các thánh là nước trời, allêlu1a: 
Và các ngài được nghỉ yên muôn đời, allêlu1a. 
Thánh vịnh 20 
1.2.3.4. 


Đối ca Hiệp Lễ I 
Đây là tôi tớ trung thành và khôn ngoan 
Chúa đã đặt lên coi sóc gia đình của Người. (Mùa P.S. thêm Allêluia.) 
Thánh vịnh 33 
1.2.3.4.5.6.7.8.9. 10. 


Đối ca Hiệp Lễ II 


Ai phục vụ Thây thì sẽ theo Thầy: và Thây ở đâu, người ấy sẽ ở đó phục vụ 
Thầy. (Mùa P.S. thêm Allêluia.) 


Thánh vịnh 33 
UE tr Đi 140590 


119 


Phần Chung 
Các Thánh Nữ 


Đối ca Nhập Lễ I 
Ngài đã yêu sự công chính và ghét gian tà: 


Vì thế Thiên Chúa đã xức cho Ngài dầu hoan lạc. (Mùa P.S. thêm Allêluia.) 


Thánh vịnh 44 
122.53.1 5:0. 1. 


Đối ca Nhập Lễ II 
Ho vị hôn thê của Đức Kitô, hãy đến nhận triều thiên 
Chúa đã dọn sẵn cho từ thuở đời đời. (Mùa P.S. thêm Allêluia.) 
Thánh vịnh 23 
1.2.3.4. 


Thánh vịnh đáp ca, như trong lễ trọng Đức Maria Vô Nhiễm, tr. 324LT / 103VN. 


Allêluia 

Ca viên: Allêluia, allêluia, allêlu1a. 

Mọi người lặp lại: Allêluia, allêluia, allêlu1a. 

X./ 1. Phúc thay ai đi trên đường trọn lành, 
luôn bước đi trong lề luật Chúa. 

Mọi người: Allêluia. 
2. Con đã hết lòng kiếm tìm Người, 
Xin đừng dé con rời xa giới luật Người. 


Mọi người: Allêlu1a. 


120 


PHẢN CHUNG — CÁC THÁNH NU 


hay: Thánh vịnh allêluia I E 2 d Tv 118 
X./ 1. Phúc thay ai đi trên đường trọn lành, 
luôn bước đi trong lề luật Chúa. 
DI  Allêluia, allêluia. 
2.3.4. 5.6.7. 8.9. 10. 


Thánh vịnh allêluia II D 1 b Tv 118 
X./ 1. Phúc thay ai đi trên đường trọn lành, 
luôn bước đi trong lề luật Chúa. 

DI  Allêluia, allêluia. 
2.3.4.5.6.7.8.9. 10. 


Đối ca Dâng Lễ I 
Các ngài tiễn bước trong vui mừng hoan hỷ: 
Và được rước vào tận hoàng cung. 
Thánh vịnh 44 
1. 2.3.4. 
Đối ca Dâng Lễ II 
Nét duyên tươi thắm nở môi ngài, 
nên ngài được Thiên Chúa ban phúc lành mãi mãi. (Mùa P.S. thêm Allêluia.) 
Thánh vịnh 44 
1.2.3.4. 


Đối ca Hiệp Lễ I 
Nửa đêm có tiếng hô to: Chàng rể đến, hãy ra đón Người. (Mùa P.S. thêm 
Allêluia.) 


121 


PHẢN CHUNG — CÁC THÁNH NU 


Thánh vịnh 118 Phúc thay ai đi trên đường trọn lành, như trong Đối ca Hiệp Lễ II 
dưới đây. 
Đối ca Hiệp Lễ II 
Hat các trinh nữ khôn ngoan, hãy cầm đèn sẵn sảng: 


Chàng rê đến, hãy ra đón Người. (Mùa P.S. thêm Allêluia.) 


Thánh vịnh 118 
X./ 1. Phúc thay ai đi trên đường trọn lành, 
luôn bước đi trong lề luật Chúa. 
Đối ca I: Nửa đêm có tiếng hô to. 
hay Đối ca II: Hỡi các trinh nữ khôn ngoan. 


cài h Ôi E 


122 


THÁNH LÉ CÓ NGHI THÚC RIÊNG, 
THÁNH LÊ TUY NHU CÂU, 
VÀ THÁNH LÊ NGOAI LICH 


I. Thánh Lễ có nghi thức riêng tr. 379LT/124VN 
IL ` Thánh Lễ tuỳ nhu cầu tr. 386LT /127VN 
II. Thánh Lễ ngoại lịch tr. 395LT/131VN 


123 


I. THÁNH LÉ CÓ NGHI THÚC RIÊNG 
Lễ cưới 
Đối ca Nhập Lễ 


Có đám cưới tại Cana xứ Galilê, 


Đức Giêsu đã đến dự cùng với Đức Maria Mẹ Người. (Mùa P.S. thêm 


Allêluia.) 
Thánh vịnh 96 
I.2.3.4.5.6.7. 8.9. 10. 
Thánh vịnh đáp ca E * Tv 111 


X./ 1. Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa, 
DI hết lòng yêu mến mệnh lệnh Chúa truyền ban. 


2.3.4.5.6.7.8. 


Allêluia Tv 19 
Ca viên: Allêluia, allêluia, allêlu1a. 
Mọi người lặp lại: Allêluia, allêluia, allêlu1a. 
X./ 1. Ngày đức vua gặp bước gian truân, 
xin Chúa đáp lời ngài. 
Nguyện danh Chúa Trời nhà Gia-cóp 
khẳng phù hộ chở che. 
Mọi người: Allêlu1a. 
2. Xin Chúa ban như lòng ngài ước nguyện, 
và cho mọi điều ngài toan tính được thành công. 


Mọi người: Allêlu1a. 


124 


THÁNH LÊ CÓ NGHI THÚC RIÊNG — LÊ CƯỚI 


hay: Thánh vịnh allêluia D 1 b Tv 19 
X./ 1. Ngày đức vua gặp bước gian truân, 
xin Chúa đáp lời ngài. 
Nguyện danh Chúa Trời nhà Gia-cóp 
khẳng phủ hộ chở che. 
DI  Allêluia, allêluia. 
2.3.4.5.Ó6. 


Đối ca Dâng Lễ 
Những ai trông cậy Chúa sẽ được đất nước làm gia nghiệp. (Mùa P.S. thêm 
Allêluia.) 

Thánh vịnh 36 
1.2.3.4. 

Đối ca Hiệp Lễ 


Hạnh phúc thay người biết kính sợ Chúa. (Mùa P.S. thêm Allêluia.) 


Thánh vịnh 127 
1.2.3.4. 5.6. 


125 


THÁNH LÊ CÓ NGHI THÚC RIÊNG 


Lễ Khắn Dòng 


Đối ca Nhập Lễ Oculi mei (Mắt con luôn hướng về Chúa), tr. 96LT / 18VN. 


Thánh vịnh đáp ca Quemadmodum desiderat (Như nai rừng mong mỏi), tr. 146L T / 
36VN. 


Thánh vịnh allêluia I hay II Beati immaculati (Phúc thay ai đi trên đường trọn lành), tr. 
370LT / 119VN. 


Đối ca Dâng Lễ Qui te exspectant (Lạy Chúa, ai cậy trông vào Chúa), tr. 56LT /2VN. 


Đối ca Hiệp Lễ Adiuva me (Xin giúp con), tr. 244LT / 73VN; hay ngoài Mùa Chay, 
Quaerite primum (Tiên vàn hãy tìm kiêm Nước Thiên Chúa), tr. 229LT /68VN. 


Mùa Phục Sinh, cuối các Đối Ca hát thêm Allêluia, như các mẫu ở tr. 439LT [Alleluia 
in ñne antiphonarum, không dịch trong bản tiếng Việt]. 


126 


IL CÁC THÁNH LË TUY THEO NHU CÂU 


Kỷ niệm của Giáo Hoàng hay Giám Mục 


Đối ca Nhập Lễ, hát Cantate Domino (Hãy hát lên), như dưới đây: 
Hãy hát lên mừng Chúa bài ca MỚI: l 
Lời ca ngợi Người vang khắp cõi địa câu. (Mùa P.S. thêm Allêluia.) 
Thánh vịnh đáp ca Sacerdotes tui (Xin cho các tư tế), tr. 358LT / 116VN. 
Thánh vịnh allêluia Laetatus sum (Vui dường nào), tr. 332LT / 107VN. 
Đối ca Dâng Lễ Dextera Domini (Tay hữu Chúa), tr. 151LT /37VN. 
Đối ca Hiệp Lễ: 
— Đức Giáo Hoàng: Tu es Petrus (Anh là Phêrô), tr. 286L T / 88VN. 
— Đức Giám Mục: Fidelis servus (Đây là tôi tớ trung thành), tr. 364LT / 118VN. 


Mùa Phục Sinh, cuối Đối Ca Tu es Petrus, hát Allêluia, như ở tr. 439LT [Alleluia in 
fine antiphonarum, không dịch trong bản tiếng Việt]. 


Cầu cho Ơn Gọi 
Đối ca Dâng Lễ 
Lạy Chúa, Chúa là Đẳng khôi phục gia nghiệp cho con. (Mùa P.S. thêm 
Allêluia.) 
Thánh vịnh 15 
I.2.3.4.5.6. 7. 


Thánh vịnh đáp ca Laetatus sum (Vui dường nào), tr. 60LT / 3VN, hay Quam dilecta 
(Cung điện Ngài), tr. 7ILT /7VN. 


Thánh vịnh allêluia Dominus illuminatio mea (Chúa là nguồn ánh sáng), tr. 72LT /7VN. 


127 


THÁNH LÊ TUY THEO NHU CÂU 


Đối ca Dâng Lễ Deus adiuvat me (Thiên Chúa phù trì tôi), tr. 229LT / 68VN. 


Đối ca Hiệp Lễ Introibo ad altare Dei (Tôi sẽ bước tới bàn thờ), tr. 107LT /21VN, hay 
Qui mihi ministrat (Ai phục vụ Thầy), tr. 365LT / 118VN. 


Mùa Phục Sinh, cuối däi ca Deus adiuvat me và Introibo, hát Allêluia như ở tr. 439LT 
[Alleluia in fine antiphonarum, không dịch trong bản tiếng Việt]. 


Cầu cho các Kitô hữu hợp nhất 


Đối ca Nhập Lễ Ego sum pastor bonus (Tôi chính là mục tử), tr. 165LT /43VN; 
nhưng mùa Chay không hát Allêluia cuối Đối Ca: 

Tôi chính là mục tử nhân lành, tôi chăn dắt đàn chiên tôi, 

và hi sinh mạng sống mình cho đàn chiên. 
Thánh vịnh đáp ca Laetatus sum (Vui dường nào), tr. 60LT /3VN. 


Thánh vịnh allêluia Zn convertendo (Khi Chúa dẫn tù nhân Xion trở về), tr. 284LT / 
S8VN. 


Đối ca Dâng Lễ Qui te exspectant (Lạy Chúa, ai cậy trông vào Chúa), tr. 56LT /2VN. 
Đối ca Hiệp Lễ JJluninatio mea (Chúa là ánh sáng), tr. I01LT / 19VN. 


Mùa Phục Sinh, cuối các Đối ca Dâng Lễ và Hiệp Lễ, hát Allêluia, như ở tr. 439LT 
[Alleluia in fine antiphonarum, không dịch trong bản tiếng Việt]. 


Cầu cho Hoà Bình và Công Lý 


Đối ca Nhập Lễ Da pacem (Lạy Chúa, xin ban bình an), tr. 242LT /74VN. 

Thánh vịnh đáp ca Ad te, Domine (Lạy Chúa, con nâng tâm hòn), tr. 210LT / 60VN. 
Thánh vịnh allêlu1a In te, Domine (Con hy vọng nơi Ngài), tr. 228LT /68VN. 

Đối ca Dâng Lễ Ne derelinquas me (Xin đừng bỏ rơi con), tr. 235LT / 7IVN. 

Đối ca Hiệp Lễ Da nobis, Domine (Lạy Chúa, xin cứu con), tr. 88LT / 15VN. 


128 


THÁNH LÊ TUY THEO NHU CÂU 


Mùa Phục Sinh, cuối các Đối Ca, hát Allêluia, như ở tr. 439LT [Alleluia in fine 
antiphonarum, không dịch trong bản tiếng Việt]. 


Cho bât cứ nhu câu nào 


Đối ca Nhập Lễ 
Lạy Chúa Trời, xin cho lời con kêu lên tới Chúa. (Mùa P.S. thêm Allêluia.) 


Thánh vịnh 101 
1.2.3.4. 5.6.7. 8.9. 


Ngoài Mùa Chay và Mùa Phục Sinh: 
Thánh vịnh đáp ca Adiuva nos (Lạy Chúa Trời, Đắng cứu độ), như ở Thứ Tư Lễ 
Tro, tr. SALT / ANN: Allêluia, như trong Mẫu Lễ UI Mùa Thường Niên, tr. 
228LT / 68VN; hay: Thánh vịnh allêluia Diligam te (Con yêu mến Ngài) như dưới 
đây. 

Mùa Chay: 
Thánh vịnh đáp ca hay Ca Tiếp Liên Mùa Chay, như trong lễ Chúa Nhật IV Mùa 
Chay, tr. 103LT /20VN. 


Mùa Phục Sinh: 
Thánh vịnh allêluia I Jn te, Domine (Con hy vọng nơi Ngài), như trong Mẫu Lễ 
IH Mùa Thường Niên, tr. 228LT / 68VN. 
Thánh vịnh allêluia I E 2 d  Tv 17 
X/ 1. Con yêu mén Ngài, lay Chúa là sức mạnh của con; 
Lạy Chúa lá núi đá, là thành lũy, là Đắng giải thoát con. 
DI  Allêluia, allêluia. 
đa. ph D2 Ôn là 03: 
hay: Allêluia, như trong Mẫu Lễ I Mùa Phục Sinh, tr. 168LT /43VN. 


129 


THÁNH LÊ TUY THEO NHU CÂU 


Đối ca Dâng Lễ 
Tôi sẽ hết lời cảm tạ Chúa. (Mùa P.S. thêm Allêluia.) 


Thánh vịnh 108 
1.2.3.4. 


Đối ca Hiệp Lễ 
Anh em hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, 
hãy gõ thì sẽ mở ra cho anh em. (Mùa P.S. thêm Allêlu1a.) 


Thánh vịnh 77 
1.2.2: 9Ð: ty 8.9. 


130 


II. CÁC LẺ NGOẠI LICH 


Đối với các Thánh Lễ ngoại lịch [các lễ cử hành theo lòng sùng mộ], sử dụng các Mẫu 
lễ trọng hay lễ kính của các lễ cùng tên, như các ví dụ dưới đây. 


Mùa Phục Sinh, cuối các Đối Ca, hát Allêluia như ghi ở tr. 439LT [Alleluia in fine 
antiphonarum, không dịch trong bản tiếng Việt]. 


Lễ kính Chúa Ba Ngôi: như trong lễ trọng Chúa Ba Ngôi, tr. 195LT /52VN. 


Lễ kính Mẫu Nhiệm Thánh Giá: như trong lễ Suy Tôn Thánh Giá, tr. 305LT / 
97VN. 


Lễ kính Thánh Thể: như trong lễ trọng Mình Máu Thánh Chúa, tr. 201LT / 55VN. 


Lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu: như trong lễ trọng Thánh Tâm Chúa, tr. 209LT / 
60VN. 


Lễ kính Chúa Thánh Thần 


Đối ca Dâng Lễ 


Thần Khí Chúa tràn ngập địa câu, allêluia. (Mùa Chay bỏ allêluia.) 


Thánh vịnh 103 
UE E 2 Đụ 


Thánh vịnh đáp ca Exsultate, iusti (Người công chính hãy reo hò), tr. 346LT / 113VN. 
Thánh vịnh allêluia Deus deorum (Đức Chúa, Thượng Đề chí tôn), tr. 189 /48VN. 
Không hát Ca Tiếp Liên. 
Đối ca Dâng Lễ Confirma hoc, tr. 192LT / 49VN; nhưng Mùa Chay hát như sau: 

Lạy Thiên Chúa, từ thánh điện Ngài ở Giêrusalem, 


xin củng cô việc đã làm cho chúng con. 


131 


THÁNH LẺ NGOẠI LICH — LỄ CHÚA THÁNH THÂN 


Đối ca Hiệp Lễ 
Đột nhiên từ trời có tiêng gió mạnh lùa vào, allêluia, allêlu1a 


Thánh vịnh 77, Attendite, popule meus (Dân tôi hỡi), tr. 193LT / 50VN, kết bằng cung 
VII e. 


132 


PHỤNG VỤ 
CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI 


I. Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời tr. 401LT / 134VN 
II. Nghi thức an táng tr. 416LT / 138VN 


133 


I. THÁNH LÊ 
CÂU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI 


Đối ca Nhập Lễ I 
Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời: 
Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy. 
Thánh vịnh 64 
12345, 


Đối ca Nhập Lễ II 
Lạy Chúa, xin ban cho họ được nghỉ yên muôn đời. 


Thánh vịnh 6 
2,002 r9 Ce 


Đối ca Nhập Lễ II 
Xin mở cửa công chính cho tôi 
đề tôi vào tạ ơn Đức Chúa. 
Thánh vịnh 117 
1.2.3.4. 5.6.7.8.9. 10. 11. 


Thánh vịnh đáp caI C 2 g Tv 41 [Bản dịch CGKPVỊ 


1. Như nai rừng mong mỏi tìm về suôi nước trong, 
Hôn con cũng trông mong được gân Ngài, lạy Chúa. 


2.3.4. 5.6.7. 


134 


THÁNH LẺ CHO TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI 


Thánh vịnh đáp ca II E 3 Tv 88 

X./ 1. Tỉnh thương của Chúa 

Di  Ðòi đời con ca tụng. 
2.3.4.5.6.7.8.9. 10. 

Thánh vịnh đáp ca MI D 1 e Tv121 


X./ 1. Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: 
DI Ta cùng tråy lên đền thánh Chúa! 


E 0y 5.6.7.8.9. 


Allêluia Tv 129 
Ca viên: Allêluia, allêluia, allêlu1a. 
Mọi người lặp lại: Allêluia, allêluia, allêlu1a. 


X./ 1. Từ vực thắm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa; 
muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. 


Mọi người: Allêluia. 


2. Dám xin Ngài lắng tai để ý 
Nghe lời con tha thiết nguyện cầu. 


Mọi người: Allêluia. 
hay: Thánh vịnh allêluia I E *  Tv 113A 


X./ 1. Thuở Ítraen ra khỏi đất Ai Cập, 
Nhà Giacóp rời bỏ ngoại bang. 


DI  Allêluia, allêluia. 
2.3.4.5.6.7.8. 


Thánh vịnh allêluia II D 1 b Tv 62 


X./ 1. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa con thờ, 
Ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. 


DI  Allêluia, allêluia. 
2.3.4.5.6.7.8.09, 


135 


THÁNH LẺ CHO TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI 


Thánh vịnh allêluia MI E 1 Tv 129 


X./ 


1. Từ vực thăm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa; 
Muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. 


DI  Allêluia, allêluia. 

2.3.4.5.6.7. 8. 
Ca Tiếp Liên Tv 122 [Bản dịch CGKPV] 
X./ 1. Con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa, 


Đắng đang ngự trên trời. 


2. Quả thực như mắt của gia nhân hướng nhìn tay ông chủ, 
như mắt của nữ tỳ hướng nhìn tay bà chủ. 


3. Mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên Chúa 
là Thiên Chúa chúng ta, 
tới khi Người xót thương chút phận. 


4. Dủ lòng thương, lạy Chúa, xin dủ lòng thương, 
bởi chúng con bị khinh miệt ê chè. 


5. Hồn thật quá ê chè vì hứng chịu 
lời nhạo báng của phường tự mãn, 
giọng khinh người của bọn kiêu căng. 


Đối ca Dâng Lễ I 
Đắng Cứu Chuộc tôi hăng sống, 
Người sẽ cho tôi sống lại ngày sau hết. 
Thánh vịnh 17 
1.2.3.4. 
Đối ca Dâng Lễ II 
Họ sẽ được ở trong nhà của Ngài, 


Được nghỉ ngơi trên núi thánh của Ngài. 


136 


THÁNH LẺ CHO TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI 


Thánh vịnh 14 
1.2.3.4. 
Đối ca Dâng Lễ III 
Giữa chư vị Thiên Thân, 
con xin đàn ca mừng Chúa, lạy Thiên Chúa của con. 
Thánh vịnh 137 
1.2.3.4. 


Đối ca Hiệp Lễ I 
Lạy Chúa, xin cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi các linh hồn ấy, 
Cùng với các thánh của Chúa đến muôn đời, 
Vị Chúa từ bi nhân hậu. 
Thánh vịnh 129 
US E 5.6.7.8. 
Đối ca Hiệp Lễ II 
Tôi nghe thấy tiếng từ trời phán: 
Phúc thay những ai được an nghỉ [chết] trong Chúa. 
Thánh vịnh 120 
12.5: 2:5. 0,419, 
Đối ca Hiệp Lễ III 
Lạy Chúa, xin cho con được dự phần 
trong cõi đất dành cho kẻ sống. 
Thánh vịnh 141 
I.2.3.4.5.6.7.8.9. 10. I1. 


137 


I. NGHI THÚC AN TÁNG 


Canh thức cho người vừa qua đời 


Trong lúc thi hài người quá cô được nhập quan, hát các Đối Ca sau đây cùng với các 
thánh vịnh: 


Đối Ca I 
Chúa giàu lòng thương xót và có ơn cứu độ đồi dảo. 
Thánh vịnh 129 
I.2.3.4.5.6.7. 8. 
Đối Ca H 
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, 
khi vào vương quốc của Ngài, 
xin nhớ đến con. 


Thánh vịnh 22 
1:2, 3.4.5.0. 1.5.9. 


Đối Ca II 


Habitabit (Họ sẽ được ở), với Tv 14 Domine, quis habitabit (Lạy Chúa, ai sẽ 
được ở), tr. 4I1LT / 137VN. 


Giai đoạn I: Tại nhà tang 


Có thể tuỳ nghi hát một trong các bài Thánh vịnh đáp ca sau đây: 


— Ty 129 De profundis (Từ vực thăm), với đáp ca Domine, exaudi vocem meam 
(Muôn lay Chúa, xin Ngài nghe tiếng con), tr. 104LT /20VN. 


138 


NGHI THỨC AN TÁNG 


— Tv 22 Dominus pascit me (Chúa chăn dắt tôi), với đáp ca In loco pascuae 
(Trong đồng cỏ xanh tươi), tr. 131LT /30VN. 


— Tyv 88 Misericordias Domini (Tình thương của Chúa), với đáp ca In aeternum 
cantabo (Đời đời con ca tụng), tr. 405LT / 136VN. 


Hay một bài thánh vịnh thích hợp khác, với câu đáp ca tương ứng. 


Rước vào nhà thờ 


Nếu di quan tới nhà thờ theo hình thức rước, có thể hát các Thánh vịnh đáp ca hay các 
Đối Ca sau đây với các thánh vịnh: 


L Tv 121 Laetatus sum (Vui dường nào ), với đáp ca In domum Domini (Ta 
cùng trầy lên đền thánh Chúa), tr. 406LT / 136VN, hay tuỳ nghi với đáp ca Allêluia, 
tr. 332LT/107VN. 


H. Thánh vịnh 125 

X./ Khi Chúa dẫn tù nhân Xion trở về, 

DI Ta như được chứa chan niềm an ủi. 
2.3.4.5.6.7. 8. 

hay với Đáp ca Allêluia, tr. 332LT / 107VN. 


IL Đối ca 
Tôi sẽ làm cho Chúa vui lòng 
trong cõi đất dành cho kẻ sống. 
Thánh vịnh 114 
| 2.210, 0x co: 


139 


NGHI THỨC AN TÁNG 


IV. Thánh vịnh 115 Credidi (Tôi đã tin), tr. 136LT /31VN, với Đối Ca 
Redemptor (Đẫng Cứu Chuộc tôi), tr. 410LT / 137VN. 


V. Đôi ca 


Xương cốt bị nát tan sẽ nhảy mừng vì Chúa. 


Thánh vịnh 50 
|3, 150v 040.9: 


VI. Thánh vịnh 120 Levabo oculos (Tôi ngước mắt), với Đối ca Audivi vocem 
(Tôi nghe thấy tiếng), tr. 414LT / 138VN. 


VII. Thánh vịnh 122 4d te levavi (Con ngước mắt), với Đối ca Qui habitas (Chúa 
ngự trên cõi cao xanh), tr. 245LT / 74VN. 


Giai đoạn II: Tại nhà thờ 


Lúc cử hành Thánh Lễ, như ở trên, tr. 401LT / 135VN [Thánh Lễ cầu cho các tín hữu 
đã qua đời]. 


Phó dâng và từ biệt lần cuối 


Đối ca I 
Lạy Chúa, xin đừng nhớ đến lỗi lầm của con hay cha mẹ con: 
cũng đừng oán phạt vì các tội của con. 
Thánh vịnh 50 
1.2.3.4. 5. 


140 


NGHI THỨC AN TÁNG 


Đối ca II 
Tôi sẽ được an giấc và nghỉ ngơi bằng yên. 
Thánh vịnh 4 
1.2.3. 4.5. 


Đối ca III 
Tôi tin sẽ được nhìn thấy những ơn lành của Chúa 


Trong cõi đất dành cho kẻ sống. 


Thánh vịnh 26 
1.2.3.4. 


Khi di quan ra khỏi nhà thờ, có thê hát: 


Đối ca I 

Xin các thiên thần dẫn đưa ACE [Ông/Bả/Anh/Chị/Em] vào thiên đàng: 
Xin các thánh tử đạo tiếp nhận ACE, 
và đưa ACE vào thành thánh Giêrusalem. 

Đối ca II 
Xin ca đoàn các thiên thần tiếp nhận ACE, 
để ACE được an nghỉ muôn đời 
cùng với ông Ladarô nghèo khổ xưa kia. 

Đối ca II 
Ta là sự sống lại và là sự sóng: 
Ai tin vào Ta thì dù có chết cũng sẽ được sóng, 


và ai sông mà tin vào Ta, thì không phải chêt muôn đời. 


141 


NGHI THỨC AN TÁNG 


Thánh vịnh 113 A 
e E 


Rước ra nghĩa trang 


Khi di quan ra nghĩa trang, có thé hát: 
Thánh vịnh 117 Confitemini Domino (Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ), tr. 427LT / 
143VN, với Đối ca Aperife mihi (Xin mở cửa công chính cho tôi), tr. 403LT / 135VN, 
hay: 
Đối ca I 
Đây là cửa nhà Chúa: 
những người công chính sẽ đi vào cửa này. 
Thánh vịnh 117 
I.2.3.4.5.6.7.8.9. 10. I1. 12. 


Đối ca II 
Linh hồn tôi khát khao Chúa Trời hằng sống: 
Bao giờ tôi được vào bệ kiến thiên nhan? 
Thánh vịnh 41 
KL 


Đối ca IH 
Tuôi xuân con trót dại bao lầm lỗi, 
Lạy Chúa, xin Ngài đừng nhớ đến. 
Thánh vịnh 24 
1.2.3.4.5.6.7.8.9. 10. 


142 


NGHI THỨC AN TÁNG 


Đối ca IV 


Thân xác tôi sẽ an nghỉ trong niềm hy vọng. 


Thánh vịnh 15 
E 1.5.0: 10 0: 


Giai đoạn III: Tại phần mộ 


Sau khi toàn bộ nghi thức kết thúc, có thể hát một bài nào đó, tuỳ theo phong tục tại 
địa phương. 


143 


MỤC LỤC 


Sắc Lệnh của Thánh Bộ Phung Tib tásdtssdyesdadectesddierdvapAlssgiasSgsndlpseilaogt4diiak4i4sdgsag0iAs24esd00ss3isead, i 
ENEE iii 
PHÂN RIÊNG CÁC MÙA 

MÙA VỌNG 
ETE D CC số Sẽ ốc | 
Ee Mee 3 
MÙA GIÁNG SINH 
Chúa 301 20057». m7 mốc na 5 
Thánh Gia Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse 5-5-5555 5555555555 55s << <ss 7 
Ngày 1 tháng 1 — Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa 5552355 **++*sscxsseeerezssss 9 
Ngày 6 tháng 1 — Chúa Hiển Linb, 10 
Chúa Giêsu chiu Phép RŪa. aececi ceini e ee aree E eE Eea EES 12 
MÙA CHAY 
a EE 13 
Te 10 cố. ẽẽẽ EErEE EEEN AE EEEE EEEE AENEA 16 
a EE 18 
e ERT E 18 
e KE 20 
9/0 2TR. ếốẽẽ AA A AAE 22 
TUẦN THÁNH 
Chia E 24 
Thú Năm Tuàn Thánh enges eeh 27 
Thanh Le Lam Phép KEE 27 
Thánh LŠ Tiĝc E 30 


MỤC LỤC 


Thi Sán Tuan E77 ẽốốẽẽẽẽ iiei raiko n nseni 33 
MÙA PHỤC SINH 
Canh thúc Phyc Sinh trong Điểm: TRÍ. sa snaesaaaeseeiabiiiiaddoasbaagslysititbàdxxeulxxal43ek 36 
Chua Nhat Phuc Sinb 20 0i012101400x0i0seEsaiEaeisiilideiiaiiiiidiuv 40 
ES 43 
EEN 45 
Chúa ¿1 ER E 47 
Chua Niat EE 49 
MÙA THƯỜNG NIÊN 
Then Chua Ba E Tu tesg26ssi46006ing8nea8iex6xeo8peisiGiuebegiliedgitiihaugsbeiiNGdboseGiaduee 52 
Minh Máu Thánh Chúa E, et 55 
Thánh Tâm Chúa EE 60 
Chúa Giêsu Kitô Vua vÅ try E 62 
Mẫu Lễ I Mùa Thường Nim. 64 
MoL Hee 66 
ET EE 68 
ET 70 
EE 72 
EE 74 
0086234080 ẼẼ7Đ7... a 75 
Mow Le E 76 
PHÂN RIÊNG CÁC THÁNH 
Ngày 2 tháng 2 — _Dâng Chúa trong Đền Thánh....................... - - 2 2 s2 £SE+E££E+E££E+Eerxzzeei 80 
Ngày 19 tháng 3 — Thánh Giuse, bạn trắm năm Đức Trinh Nữ Marla......................... 84 
Ngày 25 tháng ECRR RE 85 
Ngày 24 tháng 6 — Sinh nhật Thánh Gioan Tây Giả.....................---2- 2 + cx+Ee£+Eerxexees 86 
Ngày 29 tháng 6 — Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông ĐỒ .........................--2- 2-52 5+¿ 88 
Ngày 6 tháng 8— Chúa Hiển Dung - 2S t‡ESEk‡EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEkrkrrkerere 90 


MỤC LỤC 


Ngày 15 tháng 8 — Đức Maria Lên ron... 92 
Ngày 8 tháng 9 — Sinh Nhât Ee 95 
Ngày 14 tháng 9 — Suy tôn Thánh Couä - c 1 0111211 1111811118111 811181 re 97 
Ngày 29 tháng 9 — Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen, Gáprien, Raphaen............... 99 
Ngày 1 tháng 11 = Các Thánh Nam NÜ váxsxsáibiás0x000A010104420X042210006,u:6 101 
Ngày 8 tháng 12 — Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên "To. 103 
PHÂN CHUNG 
Phần Chung Cung Hiến Thánh Đường .......................... - - 2 + k+S£SE+E£EE£E£EE+EeEEeEeEEeEerkerers 108 
Phân Chung Đức Trinh Nữ IMaria.............................-- 5 tcs c2 ENEE 110 
Phân Chung Các Thánh Tông ĐỒ ............................... 25-25 t1 3 1 23 32 g2 ENEE 112 
Phần Chung Các Thánh Triage 4608410601114 114 
Phần Chung Các Thánh Nam. 117 
(Các thánh TIỀN ST sang ngang 2a nhing ti0ngbttoiedibsucdtsibiiadiglibsgglisebdsoigbaiauglisgs0aistlngl2e4 118 
Phần Chung Các Thánh Nü... 120 


THÁNH LỄ CÓ NGHI THỨC RIÊNG 
THÁNH LỄ TUY NHU CÂU, VÀ THÁNH LỄ NGOẠI LICH 


I. Thánh Lễ Có Nghi Thức Riëng. 124 
E550 0 an 6a ca ca cố n 5g. la ca ae. 124 
TT E 2á lỗ Ẻc da..š 126 
II. Thánh Lễ Tuy Theo Nhu Cäu, 127 
Kỷ niệm của Giáo Hoàng hay Giám MỤC...................... -...- cc 33+ +sevsereersrssse 127 
Càu cho On Gọi EEN 127 
Cầu cho các Kitô hữu hợp Hhất:¡:osssss6is6sssiGiakGsekdkdosasikfbetlllasiGyae 128 
Cầu cho Hoà Bình và Công Lan, 128 
Cho båt cứ nhu cầu nä, 129 
UT. CAC LE 1Ô Ke 131 
Thiên Chúa Ba Ngôi — Thánh Giá — Mình Thánh Chúa — Thánh Tâm Chúa....132 
Lễ kính Chúa Thánh Thần .........................-- ¿2-2 2 SE+EE2E££E+EE+EE2E£EE+EEEEEEEerEeExzrerrered 131 


MỤC LỤC 


PHỤNG VỤ CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI 


I. Thánh Lễ cho các tín hữu đã qua đời.........................---- 22 224 C+* + E*EE 4 313 3E ERAN 134 
H Nghi LHITD AI. Tant i22 a0 100044 6a s2 6sasdtuadcoaGsA cáo el 138 
Canh thức cho nguòi via qua 01124: 1á các có hóa có cán 2048646442461 604244š 052444040264 138 
Giai đoan I: Tai nhà tang sua n6 086 0016906060306 004/01tf(6afx6/0x001606 6á 6ue 138 
Giai foan Il: Tai nhà LH 2u sewesvdveyosenlieviievtyiegdienlti6v0evly 6iir6tlxi6ixevlyi6yisevlyi6vivovdyieygldvil 140 
Phó dâng và REN 140 

Roë E E EE 142 

Giai đoạn III: Tại phần DECO EE 143 
NET R DEE 144 


147 


